“ME {an 4. P.VS ...— ` 
THẠCH PHƯƠNG - NGUYÊN GHÍ BỀN - MAI HƯƠNG 
Sưu tập. Biên soạn. Giói thiệu 


THẠCH PHƯƠNG - NGUYỄN CHÍ BỀN - MAI HƯƠNG 
Sưu tập s Biên soạn s Giới thiệu 


KHO TÀNG 
TRUYỆN TRẠNG 
VIỆT NAM 


(Tập 5) 
(Truyện các làng Trạng) 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 


IN LẦN THỨ 3 
2002 


Truyện các làng Trạng s 5 


MẤY NÉT VỀ CÁC LÀNG CƯỜI, 
LÀNG TRẠNG 


Nếu như các tập sách 1, 2, 3, 4 của bộ KHO 
TÀNG TRUYỆN TRẠNG VIỆT NAM dành cho các 
câu chuyện về các ông Trạng - nhân vật điển hình 
của hệ thống truyện Trạng - từ Trạng Quỳnh, Trạng 
Lợn, Xiển Bột, đến Thủ Thiệm, ông Ó, Ba Phi và 
những ông Trạng thuộc các dân tộc anh em từ Bắc 
chí Nam, thì tập 5 này dành trọn vẹn cho những vùng 
đất, vùng quê có trữ lượng truyện cười, truyện trạng 
dồi dào nhất. Những vùng đất, vùng quê ấy thường 
được mệnh danh là những làng Trạng hay làng cười. 


Trong đời sống hằng ngày, chúng ta bắt gặp 
không ít địa phương, có thể là một xóm, một làng, ở 
đó có tập quán thích nói ví von, nói ngoa, nói trạng 
một cách hài hước, dí dỏm và thông minh trong giao 
tiếp, ứng xủ, trong sinh hoạt như một đặc điểm về 
phong cách, một nét trội về văn hóa của con người 
nơi đó. Hiện tượng này có thể tìm thấy ở nhiều tỉnh 
thuộc đồng bằng sông Hồng hay trung du Bắc Bộ, 
cũng như ở một số tỉnh thuộc Trung Bộ với mức độ 
đậm nhạt khác nhau. 

Tuy nhiên, để đạt được một làng cười, hay làng 
trạng thì đòi hỏi nơi đó phải có những đặc trưng nổi 
bật, phổ biến và có một bề dày truyền thống được 


6 s,XÀo ràng Truyện Trạng \3ệt.Mam 


người đời thừa nhận, mặc dù là một sự thừa nhận bất 
thành văn. 


Tập sách này giới thiệu những làng cười, làng 
trạng tiêu biểu, có một bề dày lịch sử khá lâu đời. Cho 
đến nay những cư dân ở những làng này vẫn còn bảo 
lưu những đặc trưng ẩy như một tập quán, một nét 
đẹp truyền thống trong cuộc sống hằng ngày. 


Do quan niệm, hoặc do thói quen, và có khi do 
người nơi khác gán ghép cho, rồi lâu ngày trở thành 
cách gọi để chỉ (hay nhấn mạnh) đặc điểm của làng 
đó khi phân biệt với làng khác. Điểu này được định 
hình ở bản sắc tâm lý, trong sình hoạt của người dân 
và đã trở thành những câu phương ngôn, ngạn ngữ 
lưu truyền nhiều đời qua cửa miệng nhân dân như : 
Trúc Ổ, tổ nói phét; Đất Đông An dựng cầu nói khoác; 
Ăn mặn Kẻ Nét, nói phép Sinh Từ; Hòa Làng ăn cơm 
rang nói phét, hoặc Hòa Làng nói phét có ca; Nói giễu 
Kẻ Xe, Nói Khoe Kẻ Chối, Nói tức Nội Hoàng, nói 
ngang làng Cua; Văn Lang cả làng nói khoác; Nói 
khoác Tiên Lục, nói tức Can Vũ; Nói Trạng Vĩnh 
Hoàng v.v_ 


Tùy cách gọi có khác nhau, như nói khoác, nói 
ngang, nói phét, nói khuếch, nói tức, nói dóc, nói 
trạng, nói khéo, nói ngoa, nhưng nội dung đều hướng 
về một mục đích chung là gây cười, mang lại niềm 
vui, niềm tự hào chính đáng rà không ảnh hưởng 
đến làng khác, các câu chuyên phải thông minh, dí 
dỏm, có duyên... dù bằng thủ pháp thậm xưng hay thủ 
pháp phóng đại. 


Truyện các hàng Trạng «s7 


NÓI KHOÁC ĐỒNG SÀI 


Làng Đồng Sài ở hạ huyện Quế Dương đất Bắc 
Ninh cũ, nay là huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc, là một 
làng lớn, đông dân, nằm cạnh sông Cầu, sải dài theo 
dòng chảy. 


Làng còn có một tên tự nữa là Động Tề, chiều 
ngang hẹp, được thành lập cách đây hai trăm năm. 


Nằm ở hạ lưu sông Cầu hay bị úng, lụt, Đồng Sài 
chỉ cấy chiêm là chính, vụ mùa thường thất thu, nên 
khoai lang đóng vai trò chủ lực trong thu nhập kinh tế. 


Đồng làng rộng mênh mông, sau khi thu hoạch 
xong lúa, sức nhà nào trồng khoai được đến đâu thì 
trồng, nhiều khi không cần hỏi ruộng này của ai. 
Khoai lang Đồng Sài, năm trồng hai vụ bạt ngàn. Dân 
ở đây còn có câu ca nhắc nhủ nhau : 


No thì chớ bỏ khoai lang, 
Đói thì chớ có bỏ làng mà đi ! 


Giống khoai của làng Đồng Sài là giống khoai 
Chủng Chiu. Truyền thuyết kể rằng : Có một cô gái 
dòng họ Nguyễn Đạo, khi lấy chồng về đấy đã mang 
theo về làng này giống khoai đặc biệt, trồng qua đời 
bà đến đời con thì khoai thuần giống. Bà tên là 
Chủng, con bà là Chiu, vì thế dân làng gọi giống 
khoai làng mình là khoai Chủng Chiu để ghi nhớ công 


8 s.Xho tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


người gây giống, khoai dây màu tía, mặt lá bầu bầu 
gần như tròn, màu xanh tím, chịu được nước, chịu 
được nắng, dễ trồng và phát triển rất mạnh. 


Củ khoai Chủng Chu to và dài, vỏ đỏ tía, ruột trắng, 
trong, ăn sống ngọt, ăn chín nát, cho năng suất cao. 


Những chuyện nói khoác của dân Đồng Sài 
thường xoay xung quanh củ khoai. Cũng vì ở đây nói 
tiếng “củ” thì chỉ có mỗi củ khoai lang, tiếng “khoai” đã 
dành cho củ khoai sọ, theo quy luật tiết kiệm của 
ngôn ngữ nên dân làng chẳng cần nói “củ khoai lang” 
hay “củ khoai” cho dài dòng mà chỉ gọi ngắn gọn một 
tiếng “củ” mà thôi. 


Truyện về củ của dân làng nói khoác thường 
ngắn gọn, chỉ một vài câu. Nhiều truyện cấu trúc rất 
tự nhiên, gắn với môi trường sinh hoạt sống động của 
vùng đất ấy. 


Truyện các làng Trạng s 9 


1. CỦ NGỌT HƠN CHUỐI 


- Nào, mời các bà mua củ nhà tôi đi, củ Chủng 
Chiu, Đồng Sài đây; ngọt lịm, một củ đánh ngã hàng 
thúng củ làng khác. Tết đến cứ luộc một rổ, đặt lên 
giường thờ mà cúng cụ còn ngọt hơn chuối chín cây 
nhiều. Nó chỉ xấu mã một chút. 


2. VẦN CỦ SUỐT ĐÊM 


Củ làng tôi thì to khủng khiếp. Chả thế mà dạo rét 
tháng chạp năm ngoái, có bốn thằng kể trộm đến 
đồng làng tôi đào trộm củ, hai thằng gác ở hai đầu 
ruộng, còn hai thằng bới. Chúng hý hoáy từ tối khuya 
đến nủa đêm mới. moi được một cái củ. Cả bọn xúm 
vào vần, nhưng hỳ hục suốt đêm mà sáng ra chúng 
vẫn bị tuần bắt quả tang, vì chưa vần nổi củ khoai ra 
khỏi địa phận. 


1Ó e,Xño tàng Truyện Trạng 1?ệt /Mam 


——————=—————Š 


3. CỦ ĐƯA VÕNG 


Nói củ làng tôi to thì chả mấy người tin ngay. Đến 
như ông ngoại cháu ở ngay làng Trịnh mà cũng vân 
còn nghỉ ngại. Năm kia cụ lên chơi, cứ thèm ăn củ 
luộc, cháu nó phải mượn cái vạc nấu muối của ông 
cậu tôi về mới đựng vừa một củ, bắc lên bếp, chất hết 

hai đống củi gộc mới chín. 


Củ vớt ra, đặt lên võng đưa tít thò lò ba ngày liền vẫn 
chưa nguội ! Bấy giờ ông ngoại tôi mới tin, khổ thế ! 


4, CỦ VẤP GÃY LƯỠI CÀY 


Con mẹ đĩ nhà tôi vốn làm ăn chắn vén. Thế mà 
hôm đỡ cũ thế nào lại bỏ sót một cái. Lúc tôi ra cày, 
vấp phải cái củ sót thế là gãy tan mất cái lưỡi cày I 
Thế mới biết củ nhà mình to và chắc thật. 


Truyện các làng T?qng + 11 


5. CỦ LÀM ĐỨT QUAI BỊ 


Ăn mày Vào nhà nếu không cho lại bảo là khoảng; 
bảo sức họ không vác nổi một cái củ đâu, họ không tin 
mà cú nài nẫm mãi. Nghĩ thương tình, mình nhặt cho 
có độc một mẩu củ mậm. Thế mà con mẹ vừa nhấc bị 
lên, nặng quá, cái quai bị đứt tung ra. Thật tội nghiệp I 


6. LÁ CỦ THAY QUẠT CỎ 


Lá củ nhà tôi dạo này nắng nhiều nó quắt vào 
đấy, bà cứ mua về mà ươm, chỉ mưa một trận là nó 
xoè ra bằng cái quạt cò, hái bán cho các cụ già làm 
quạt thay cho quạt 'eò bao nhiêu cũng ít. 


... 7, HOA CỦ BẰNG CÁI GẦU GIAI 


Ị 


Dây củ giống thế này mà bà con ì kêu là non ư ? 
Bà không nhìn hoa nó à ? Tím lìm lịm mà to như cái 
gầu giai cả một lượt đấy thôi ? Bà cử cắt một cái, đem 
về buộc thừng mà tát nước, không phải mua gầu đâu ! 


12 e.Xho tàng Truyện Trạng liệt Mam 
——————------s©— nã. 


-8. DÂY CỦ TRÓI TRÂU 


Tôi bán dây củ giống Chủng Chiu năm đời nay 
mới thấy có một mình bác chê là dây không mẫm. Còn 
thế nào mới mẫm nữa ? Chẳng lẽ nó phải to như cái 
néo mới là mẫm hay sao ? 

Dây củ nhà tôi mua về trồng làm giống, sau này đi 
cày có thiếu chạc chảo không phải mua đâu, cứ dứt 
dây củ ra mà buộc. Mấy đám khao làng tôi khi mổ 
trâu, đều trói bằng dây củ cả đấy ! 


9. LÁ CỦ TO NHƯ CÁI QUẠT THÓC 


Chị ạ, giống củ Chủng Chiu làng em có phải cho 
to củ, mẫm dây thôi đâu, lá nó cũng to lắm, những 
ruộng chăm tốt, là cứ phàn phạt ra. Bảo rằng nó to 
bằng cái quạt thóc. 

Ruộng củ nhà em đang lên, mà hôm nhỡ rau lợn, 
em chỉ hái tạm mươi lá, ấy thế mà bốn nái lợn sề nhà 
em vẫn phải ăn hai bữa mới hết đấy. 


Truyện các làng Trạng s 13 


==—--............. ` sa nã 


10. BƠI THUYỀN RỒNG TRÊN LÁ CỦ 


Bố cháu nhà em cứ mắng là em vụng đặt dây, 
nên củ không tốt bằng nhà người ta. Em tức lắm, 
nhưng cứ để bụng, nói ra lại cãi nhau thêm mệt. 


Bà chị tính, dây đặt đầu ruộng, ngọn bò đến cuối 
ruộng, lá tốt bụm, mưa hôm nay ngày mai nước mưa 
mới rơi được xuống đến đất, luống nào luống ấy lá cứ 
dập dềnh sóng sánh, có bơi thuyền rồng trên lá củ 
cũng được. Thế mà bố cháu còn kêu chưa tốt, chị bảo 
còn tốt đến đâu. 


11. CỦ LÀM CÂU ĐẦU NHÀ 


Các ông các bà mua củ làng tôi thì chớ có mặc cả 
cò kê. Củ phải tùy loại củ, một cái bằng bao nhiêu cái 
ấy chứ ? Đấy, các ông bà nhìn xem những cái củ đấy, 
giá có phải cái của làm câu đầu nhà được thì còn phải 
đẽo vợt đi nhiều. 


14 s ,Xho tầng Truyện Trạng 1ệt am 
——————— 


12. LÀM NHÀ BẰNG CỦ. 


Gớm, hôm qua em được một phen sợ quá. Đi chợ 
về đã muộn, không thấy hai cháu ra đón ngõ, em càng 
nóng ruột. Tới nhà, thấy cửa ngõ tanh bành. nhà trên 
cũng bốn bề vắng ngắt. Em chạy khắp nơi gào gọi, 
nhưng chả ai biết chúng đi đâu. Thế là em chạy ra 
đồng gọi nhà em, rồi hai vợ chồng hai ngả, tìm khắp 
mấy làng cũng không thấy, mệt quá đành về. 


Vừa tới ngõ, thấy hai đứa nó ra đón, mừng hơn bắt 
được vàng. Thì ra chúng nó ngủ ở nhà mà không biết. 
Con chị khéo tay, khoét đình chùa bằng cái củ, rồi chị 
em chui vào trong ấy chơi, chơi chán rồi ngủ quên làm 
mình đi tìm bở hơi tai. Thế có ohết không chứ ly I 


13. CỦ SAI 


Hôm nọ được trận mưa thật quả là mưa ra vàng ra 
bạc bà ạ. Ai lại ruộng Júa của tôi cắt xong, cày bừa tơi 
rồi trồng củ ngay, chẳng dè gặp dịp nắng hanh, dây 
héo quắt queo trông đen sì như sợi than một lượt. 


Thế mà chỉ mưa một trận, ngọn liền ngóc lên tua 
tủa như chọng đũa thế này này. Có con trâu đi qua bờ, 


Truyện các làng Trạng * 15 


m=.. `. ..esaonh—. 
liếm bật một dây lên, ới eo ơi, đã chịu chíu những củ là 
củ, chùm sung, chùm ngái như lợn con cả, có khiếp 
không ? 


14. CỦ ĐẮP KÈ 


Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, dân ta đắp kè 
Thịnh Lai trên sông Cầu để chặn ca-nô giặc. Có một 
óng ở đơn vị dân công làng Đồng Sài đi làm kè, phải 
dạo nước xiết, đất đá cho xuống cứ trôi tuột đi, mãi 
vẫn không đầy, nhân ngồi giải lao ca thán : 


- Tiếc quá, trên lại không cho làm kè ở khúc sông 
làng tôi, giá được làm ở trên ấy thì chả phải huy động 
nhiều nhân lực, gỗ đá thế này làm gì, chỉ cần hồ hào dân 
làng tôi lẳng mỗi nhà một cái củ là đầy ngay lập tức. 


15. CỦ NÉM CHẾT TÂY 


Mình cứ nhớ mãi trận càn ấy, mình ném hết tiệt 
lựu đạn rồi, mà Tây vẫn xông vào, thấy một thằng cao 
lớn vượt tường chạy sang, mình vớ một cái củ ném 
mạnh. Một tiếng "ục”, thế là trúng. Thằng Tây. Hãn to 
lớn là thế mà chết đứ đừ đừ, không kịp kêu được một 
tiếng nào. 


lố s ,XÀo rằng Truyện Trạng Tệt Mam 


16. CỦ ÁNH 


Năm 1957, tỉnh Bắc Ninh mở triển lãm nông 
nghiệp. Làng Đồng Sài đem một củ khoai lang lên 
trưng bày. Củ khoai nặng bảy cân, kể đã là to mà vẫn 
thua củ khoai chín cân của làng Hà Liễu. 


Củ khoai Hà Liễu nhất, Đồng Sài nhì. Có người tả 
ra tiếc cho làng khoai truyền thống. Một ông ở Đồng 
Sài chép miệng : l 

- Tôi đã bảo họ đem cái củ chính lên, cứ ngại 
nặng, nên chỉ mang củ ánh, thế là chịu thứ nhì, cái 
bọn nó chỉ lười. 


17. LẠC ĐƯỜNG 


Cứ bảo giống lúa mới ngắn cây, ba mười bốn cũng 
thấp hơn lúa chiêm ngày trước, có mà đồng nhà bà ruộng 
xấu, bạc điền, chứ ruộng đồng củ làng tôi ấy à 2 


Nhà tôi dỡ củ rồi, lá rụng xuống đất hẩu, cày bừa 
kỹ lúa tốt ngụt, lút đầu người, mấy bà bên Bùng đi chợ. 
Lãng tham gần, đi tắt đồng, lạc vào khu ruộng tăng 
Sản có tìm được lối ra đậu ? 


Truyện các làng Trạng s 17 


18. HẠT THÓC BẰNG QUẢ QUÉO 


„ KhiẾp, lúa giống mới, nông nghiệp tám hạt tròn, 
mắm đến thế ! Năm mới nhập về, hợp tác xã làng tôi 
cấy thí điểm trên đồng trồng củ, phân thừa lại còn lá 


thối, dây thối rữa ra nó mới tốt làm sao, hạ cứ gọi là 
đếm trăm được. 


Vài ba vụ sau thuần thục, hạt to đến lạ, ai lại cứ 
như quả quéo một lượt. 


19. NĂM XỀ GÀ CON 


Ông ấy nói : 


- Các ông các bà ạ, nhà tôi dọn nhà ra núi rồi, ở 
trang ở trại thì nó vắng vẻ ít người qua lại, lắm lúc nhớ 
anh, nhớ em, nghĩ cũng buồn, nhưng được cái chăn 
nuôi thì phải biết.. 


Ông ta nói tiếp : 


- Nhà tôi nuôi gà có đếm xuể đâu. Dạo tháng ba 
vừa rồi mưa rào, ái chà chà, cái số gà trụi bằng năm 
tay chết rét tiệt, mẹ cháu nó đem xề ra suối hứng 
được năm xề đầy, còn thì trôi đi mất cả, tiếc quá l 


18 s.ÄÀo tầng Truyện Trạng T?ệt /Vam 


20. CHÓ ĐẺ BA NGÀY... 


Chó cũng phải tùy giống, cứ kể chó là chó ư 2 
Tôm kể đầu, trầu kể cuống, cỏ mà.. 


Chó nhà tôi là giống chó huyền đề, lưỡi đen, tai 
quýp, nằm kiểu thạch sùng đón mồi, loại đó nuôi lợi 
chủ lắm. 

Nó để mỗi lứa năm con. Mẹ ăn củ Chủng Chiu 
nhiều sữa đến nổi con bú không kịp, chảy lênh láng ra 
bếp, thơm phức như sữa bò. Chả thế mà con nó đẻ ra 
mới được ba ngày mà đã to bằng cái ống tre lồng ngộc 
(loại tre to như tre bương, dùng làm cột nhà). 


21. TRÔNG RÕ MỒN MỘT 


Ấy, các bác cứ chê mắt em lèm nhèm. Xấu dây 
đấy, nhưng tốt củ, xấu xí cái nước cơn, nhưng lõi lại 
chính là thứ thiết đấy ¡ Con ruồi bay qua sau gáy, em 
cũng biết con đực hay con cái. 


Chả có vậy mà đêm hôm nọ, đầu làng đằng kia 
mất trộm, ở đầu làng đằng này đang ngủ say mà em 
vẫn trông rõ mồn một những thằng ăn trộm nó chạy, 
mà chủ ở ngay đấy không bắt được nó. 


Truyện các làng Trạng s 19 
_————ễ_—FF ` 


TRÚC Ổ TỔ NÓI PHÉT 


Làng Trúc Ổ thuộc tổng Mộ Đạo, huyện Quế 
Dương, tỉnh Bắc Ninh, nay là thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo 
(trước năm 1970 là xã Hưng Đạo), huyện Quế Võ, 
tỉnh Hà Bắc. 


Làng Trúc Ổ có tên nôm là Kẻ Ướm ở gần làng 
Trạc Nhiệt là Kẻ Rét, ứng với câu phương ngôn “cúng 
cổ Kẻ Rét, nói phét Kẻ Ướm”. Đã từ lâu, Trúc Ô được 
mệnh danh là làng “Tổ nói phét”. 


Trong thơ ca cổ đất Kinh Bắc, có bài thơ chữ Hán 
nói về một làng nói khoác như sau : 


Đại ngôn nhất thốn đáo thiên đình 
Tự cổ ngô hương xuất hữu danh 
Tứ phương lộng thiệt hàn khinh khẩu 
Thiên hạ giao đầu úy hồn kinh. 
Tạm dịch : 
Nói khoác một tấc đến trời 
Từ xưa đã nổi tiếng rồi quê ta 
. Bốn phương múa luối nói ra 
Ai ai nghe thấy ắt là hồn bay. 


20 s .XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Mam 
C10005 5016053650W00616 2102/6200 00g 

Trúc Ổ có nghề câu cuốn, và gần như một “nghề 

truyền thống” của địa phương. Hằng năm, cứ vãn 

việc cày bừa là trai tráng cả làng vác cần, quấn câu 

dây đi câu khắp các xứ đồng thiên hạ. Rồi cũng từ 

đấy nảy sinh những chuyện nói khoác về con cá. 

Những chuyện này cho thấy con cá lớn không phải là 

con cá... sểnh. 


“Trúc Ổ, tổ nói phéP, câu nói ấy không biết từ 
đâu mà ra, chắc hẳn đó là câu nói giễu dân làng này. 
CÔNG, người Trúc Ổ không tự ái, ngược lại, người 
Trúc Ö còn tỏ ra tự hào vì mình biết nói khoác có bài 
bản, nói khoác đến mức thậm chí vô lý mà người 
nghe không bắt bẻ được, phải chịu là.. có lý. Truyện 
nói khoác Trúc Ổ vừa có tính đại ngôn, vừa có chất lý 
sự. Nói khoác càng phi lý, giải thích ra lại có lý hiển 
nhiên, câu chuyện càng thú vị, thì thú vị đến hai lần. 
Nét đặc sắc đó đã tạo nên vẻ thú vị riêng trong những 
câu nói phét của Trúc Ổ. Nhiều truyện phẳng phất ý 
vị của những câu đố... và thể hiện tư duy sắc sảo của 
người dân Trúc Ổ. Đặc biệt, ở những truyện cười hay 
nhất của Trúc Ổ, các nhân vật “siêu đại ngôn” lại là 
những chú bé. Trẻ em mà “thần” đến thế, thì Trúc Ổ 
quả là đất “Tổ nói phét" thật ! 


Truyện các làng Trạng * 2! 


1. ÔNG TỔ HỌ ĐÀO 


Họ Đào làng Trúc Ổ tuy nhỏ hơn họ Nguyễn Đức 
nhưng là họ “Thập bát tiến sĩ”, con cháu ở rải rác khắp 
hai xã Lãm Dương và Ngọc Đôi. Người họ Đào ở Trúc 
Ổ kể về tổ mình như sau : 

Mộ tổ gốc họ tôi đẻ vào miếng đất “ngưu đầu”, 
nên đầu rất rắn. Có lần tổ tôi vào thi đình, mấy viên thị 
vệ đòi thi tài, tổ tôi xin đổi ba mươi nhát búa đanh 
khảo vào đầu để lấy một cái vụt dọc thân người khác. 

Một viên thị vệ đồng ý nhận cuộc. 

Tổ tôi liền giơ đầu cho ông ta khảo. 

Nhận khảo đủ ba chục nhát búa đanh chan chát 
trên đầu, tổ tôi vẫn trơ ra, mặt tươi như hoa, đoạn tố 
tôi cười bảo : 

- Giờ thì quan anh nằm xuống đây I 

Viên thị vệ kinh hãi nằm xuống đất. Tổ tôi sai gia 
nhân đẫn một cây tre nghẹ, cụ lấy móng tay chế đôi 
ra, vụt cái dọc thân, viên thị vệ toác làm hai mảnh. 


2. AI NÓI KHOÁC 


Ông cụ đã có tuổi, đang mải miết câu trên một 
cánh đồng rộc chiêm, có người lạ đến hỏi : 


22 s .Xho tàng Truyện Trạng Tệt am 


- Thưa cụ có phải cụ là người Trúc Ổ ? 
- Phải, ông hỏi gì 2 
- Có phải làng cụ hay nói:khoác:lắm phải không ạ ? 


Thấy người nọ hỏi xược làng mình, ông cụ nổi 
xung : 


- AI nói khoác ? Thằng này láo nhĩ, ông thì lại trị 
cho một trận bây giờ I 


Nói xong rồi ông cụ lại chậc lưỡi : 
- Ấy, nói khoác thế chứ nào đã giết được ai 2 


3. KHÔNG PHẢÁI ĐÂU 


Thằng nhỏ quê Trúc Ổ về nhà ông ngoại ăn cỗ. 
Bế cháu trên lòng, ông hồi : 

- Có phải ngoài cháu hay nói khoác lắm hử ? 

Nó lễ phép ; 

- Không phải đâu ông a. 

Rồi nó khoe với ông con châu chấu nó đang cầm 
trên tay : 


- Con châu chấu này, ông dội nước sôi vào nó 
chín đỏ ra, cháu chỉ lấy cái cỏ thông vào đít nó, nó lại 
sống lại và vỗ cánh bay đi liền ! 


Truyện các làng Trạng * 23 


4. CẢ LÀNG PHẢI SỢ 


Một cháu nhỏ Trức Ổ vào chơi nhà cô ruột ở làng 
Bùng, ông bố chồng của cô nó hỏi : 


- Làng cháu có người nói khoác giỏi lám hử, cháu 
có biết nói khoác không ? 


Thằng cháu cười. 

- Cháu không nói khoác, chỉ cần cho cháu một vật 
nhỏ y như que diêm, cháu làm cho cả làng phải sợ. 

Ông nó cũng cười. 

- Vật gì mà có phép lạ thế, mày lại nói khoác rồi ! 


Nó cho tay vào túi ông móc ra một bao diêm, lấy 
một que giơ lên : 


- Đây ông nhé, vật này “y như que diêm', cháu 
quẹt vào đây (nó chỉ chỗ thuốc diêm), cháu đốt cả 
làng. 


Ông vội xua tay : 
__® Thôi thôi, cái này có mà đốt trụi cả tổng. 


24 « .AÁo tàng Truyện Trạng lệt.Vam 
= ==enneeeoeeeeee- ga BE 


5. EM NÓI KHOÁC THẾ 


Một em bé xách giỏ đi bắt cua, có người hỏi : 

- Thấy bảo Trúc Ổ nói khoác tài lắm, em hãy nói 
một lúc cho anh nghe nào Ï 

Em bé kêu lên : 

- Eo ơi ! Dừng lại nói cho anh nghe một lúc thì em 
thiệt mấy giỏ cua, ai bù cho em ? 

Người kia trố mắt : 

- Cua ở đây nhiều thế kia à ? 

Em bé nói tự nhiên : 

- Ấy là em nói khoác thế, chứ làm gì có nhiều cụa 
đến như vậy. 


6. PHẢI XUỐNG NGỰA HẾT 


__ Quan huyện sở tại đang cưỡi ngựa đi trên đường 
bỗng dừng cương, cho gọi mệt bác nông dân đang cày 
gần đấy lên hỏi : 

- Này anh ! Có phải Trúc Ổ nói khoác có lý, ai 
nghe cũng phải chịu hử ? 


Bác nông dân cung kính ! 


Truyện các làng Trạng s 25 


- Bẩm quan, chúng con đã nói thì dù quan huyện, 
quan tỉnh, hay ông cống, ông nghè, thậm chí cả nhà 
vua cũng phải xuống ngựa hết ạ I 


Quan huyện quắc mắt : 


- Mày nói láo, nhà vua mà phải xuống ngựa nghe 
mày nói 2 


Bác nông dân cũng “giật mình”. 


- Bẩm quan, ấy là con nói khoác thế đấy, chỉ có 
quan huyện ta thôi. 


Quan “hừ” một tiếng rồi lên ngựa đi thẳng. 
7. CON CÁ QUẤY NÁT BA SÀO MẠ 


Một ông đi câu cuốn, khoe với ông bạn làng bên : 

- Hôm qua tôi giật được con cá chuối, nó quẩy nát 
ba sào mạ ông ạ ! 

Ông bạn thắc mắc : 

- Ông nói khoác, cá chuối to đến đâu mà quẫy nát 
ba sào mạ 2 

Ông Trúc Ổ nói ngay : 

- Con cá bị giật, nó quấy mạnh quá, đứt một rơi 
bẹt xuống kẽ nẻ, trẻ chăn trâu xô nhau đến tìm. 


Chúng nó tranh nhau vạch vòi, dẫm đạp làm nát cả ba 
sào mạ đấy. 


28 s .XÀo tàng Truyện Trạng 13ệt Mam 


—————— ————-SB 


- Ông nói khoác, chỉ một đêm, một con chuột cống 
khoét mà hết sạch cả năm thúng thóc ? 


- Thì nó khoét bịch, thóc chảy xuống, kể trộm vào 
hót nhãn nhằn nhăn. 


12. NHIỀU NGƯỜI ĂN HẾT CỐI GẠO 


- Các bà ơi ! Tôi nói thật đấy, ở làng tôi ấy mà, 
nhiều người ăn hết cả cối gạo (khoảng 9 kí-lô). 

- Bà chỉ nói dóc, làm gì có nhiều người ăn hết cối 
gạo 2 

- Úi chà, nhiều người lại không ăn hết cả thúng ấy 
à? Các bà thử thổi một gánh (hai thúng) tôi gọi cả xóm 
đến ăn xem có hết không 2? (Một thúng bằng hai cối). 


13. DA TRẮNG 


Vợ mình thì trắng nhễ, trắng nhại từ gót đến đầu, cô 
ấy mà xắn quần lên thì ái chà chà, ai muốn gọi là đùi thì 
gọi, ai muốn gọi là kim dạ quang đồng hồ thì gọi ! 


Truyện các làng Trang s 29 


.......ÍÀÀ...(.,gạàÀ. a6 nẽỶẽ (SG 
- Cũng chưa bằng vợ tớ. Dạo máy bay Mỹ bán 
phá, một hôm cô ta mặc cái áo pôpơlin pha nilông 
Nhật trắng mới tin, lúc có máy bay, nghe báo động. 
mọi người đã xuống hố mà cô ta còn chạy một đoạn 
mới có chỗ ẩn, chợt có người kêu : 
- Cởi áo ra, không thì nó phát hiện đấy, cởi áo ra ! 
Cô ta vội vàng cởi áo, bỗng mọi người lại gào lên : 
- Mặc áo vào, không nó bắn chết cả nút bây giờ ? 


Cậu thấy không ? Da cô ta trắng hơn màu áo 
pôpơlin mới mà ly 


14. BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA 


Chị ta ở nhà thuộc diện không hay làm mà lại hay 
ăn, nên mò ra tỉnh theo chồng buôn bán, có lần về 
nhà bà con hỏi : 


- Dạo này làm ăn thế nào, có khá không 2 
Chị nói : 


- Cũng bình thường, dạo này em bán hàng ở cửa 
hàng bách hóa thị xã. 


3U « Ko nàng Tỳwyên Trạng Ti3ệt /Mam 


Lần qua tỉnh, cô bạn cần mua mét vải hoa thêu 
đôi gỗi cưới, định bụng tìm chị để nhờ. Đi hết mấy 
quầy hàng mà chẳng thấy chị đâu. Mãi sau mới thấy 
chị ngồi bán hàng vặt bày trên một cái mẹt, liền trách : 


- Nói khoác thể ! Kâu bán ở cửa hàng bách hóa, 
để người ta đì tìm hết quầy này đến quầy khác mà 
chẳng thấy. 


- Thì em chẳng bán ở cửa hàng bách hóa đây là gì 2 


Truyện các làng Tra" * ?I 


ĐẤT ĐÔNG AN 
DỰNG CẤU NÓI KHOÁC 


Làng Đông An (hay Đông Yên) trước là ấp Đông 
Khang thuộc tổng Mẫn Xá, huyện Yên Phong (huyện 
này có tên là Yên Phong dưới thời Trần 1225 - 1413); 
thời nhà Minh đô hộ, huyện thuộc về châu Vũ Ninh, 
phủ Bắc Giang, sau thuộc phủ Từ Sơn; thời Hồng 
Thuận nhà Lê (1503 - 1515) gọi là Yên Phú. Khi tống 
Mẫn Xá chia làm ba, một bộ phận, nhập vào huyện 
Võ Giàng, thì Đông An thuộc tổng Phong Quang). 


Nếu như dân Đồng Sài chỉ nói khoác cho vui, vừa 
nói khoác, vừa lý sự và cũng chỉ trong sinh hoạt hằng 
ngày, thì ở Đông An người ta nói khoác đã thảnh tục. 
Họ mang ra thi giữa làng, thì trong hội, nói khoác để 
thi “thờ thánh" như “Chèo thở", “Hát thờ” hằng năm. 


“Đất Đông An dựng cầu nói khoác”, câu ca ấy ghi 
lại một sự kiện về ngày hội thí đặc biệt này. Cầu đây 
là cầu quán, không phải cầu đi, nó là loại nhà có mái 
không tưởng, kéo dài nhiều gian de dân chúng nghỉ 
ngơi, tụ họp. Và đây cũng là nơi diễn ra cuộc thi theo 
tục lệ truyền thống. 


Hội thi không chỉ bó gọn trong nội bộ của làng 
mà cả tổng cùng tham gia, có cả quan huyện vế dự 
và làm giám khảo. 


32 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Nam 
HE EEEEcok--2csic=ezCEbngBOA------CLCctugbesroBc.agtsibytSdBiMEuagpdj333-z2052300239060X6 1. 2 
Tất cả các giòng họ, các chạ, các xóm, đều được 
cử một nhóm hoặc một người đi thi. 


Việc kén chọn người cho giòng họ mình, cho chạ 
mình, thôn xóm mình đã được diễn ra sôi nổi nhưng bí 
mật từ nhiều ngày trước hội. Đến hội các đại biểu thi 
tài, còn quan huyện và các chức dịch cùng bô lão 
chấm. 


Ngày hội sẽ tìm ra được người giành giải “Thủ 
khoa” nói khoác, và được phong chức vị hẳn hoi, chức 
vị đó gọi là “Phó phét". 


Chức “Phó phét" cũng sang trọng như các chức 
sắc khác trong làng, như nhiêu, như xã và được coi 
như một người có phẩm hàm ngang hàng với những 
vai vế chức dịch trong làng xã. - 


Ngoài giải danh dự, thường là vuông nhiễu điều, 
cặp bánh dầy, thì Phó phét và nhóm đại biểu của 
mình sau khi trúng giải được hưởng một quyền lợi đặc 
biệt : cả họ dược miễn phu phen tạp dịch một năm 
cho đến hội sau, nếu bị người khác, nhóm khác tài 
hơn giành mất. 


Hội thi nói khoác có từ bao giờ và mất vào năm . 
nào, rất tiếc rằng chẳng có sách vở nào ghi lại. 


Gó ý kiến cho rằng đất Đông An xưa là thái ấp 
của quý tộc, thâm chí có thể là đất đế đô cổ (có thời 
là trị sở thời Bắc thuộc, sau đó là kinh đô nước Vạn 
Xuân). Và như vậy, hội thi nói khoác có thể có liên 
quan đến những trò vui bách hý chốn cung đình. Vấn 
đề này đòi hỏi nhiều công phu tìm tòi hơn nữa mới có 
kết luận chính xác. 


Truyện các .iau ÏTạng s 33 


Nhìn chung, trừ môt vài truv.. š trnh chất giai 
thoại, truyện cười Đông An *šy 1.ung đỏi da dang về 
mặt đề tài (so với tru'¿n Đông Sài, Trúc Ổ..) nhưng 
lại khá đơn đ'ê 1 ve thủ pháp. 


Xưa, hội thì nói khoác đã trở thành trò vui nhất 
trong các dịp hội làng Đông An, kéo dài 8 ngày (từ 
ngày 10 tháng 9 đến đêm 18 tháng 9). 


Dưới đây là một sô truyện nói khoác của người 
Đông An. : 


Truyện các làng Trạng s 35 


1. MỘT LẦN THỊ NÓI KHOÁC 


Tại một hội thi nói khoác, ông tộc biểu họ kia kể 
rằng : 

-Tài nói khoác của tôi đã vang đến cung vua, dạo 
ấy vua cho sắc chỉ gọi tôi vào cung, tôi phải lặn lội về 
kinh đô, khi trình diện nhà vua bảo tôi : 


- Nhà ngươi hãy nói khoác ta nghe ! 


Tôi kể dăm ba câu, vua chịu là giỏi, lúc đó tôi mới 
tâu : 


- Muôn tâu hoàng thượng, đó là những câu kể hạ 
thần nhớ miệng nên không hay lắm, còn những câu hay, 
kẻ hạ thần đã ghi thành sách. Hoàng thượng cho sứ giả 
theo về, hạ thần xin dâng sách ấy lên để hoàng thượng 
đọc cho đỡ buồn, thì hạ thần sung sướng khôn cùng. 

Nhà vua tỏ ý mừng lắm, phong cho tôi là “Trạng 
phét" và ban mũ áo, sai sứ giả đem kiệu rước tôi vinh 
quy. : 

Dân làng đón rước linh đình, hàng tổng treo đèn, 
kết hoa từ mấy hôm trước, quan huyện sở tại trông 
thấy tôi, cúi rạp mặt đất. 

Về tới đình làng, nghỉ lễ, tiệc tùng xong, tôi nói với - 
sứ giả nghỉ lại công quán để tôi về lấy sách. 


36 s .XÀo tàng Truyện Trạng Tệt am 
Về tới nhà, tôi vào buồn ngủ khi, rồi ở lỳ trong nhà 
mấy hôm. 


Chờ mấy ngày không thấy, đoàn sứ giả phải mò 
vào nhà tôi hỏi sách, tôi nói : 


- Quan chánh sứ về tâu với hoàng thượng rằng tôi 
nói phét thế chứ làm gì có sách. 


Thế là đoàn sứ tiu ngỉu hồi cung. 
Câu nói khoác đánh lừa vua này được giải. 


Sau khi lĩnh giải, một đối thủ “thi trượt" lân la đến 
hỏi chuyện : 


- Này, ông nói khoác thế chứ làm gì có chuyện 
ông vào cung và có sứ giả về làng 2 


Ông tộc biểu : 
- Ừ thì thi nói khoác mà lại ! 


2. TÌM THẦY HỌC ĐẠO 


Có người nghe tiếng Đông An nói khoác giỏi lắm 
mới đến “tìm thầy học đạo” để về truyền bá cho làng 
mình nói cho vui. 


Vừa đến đầu làng thấy một em bé vác cần, xách 
giỏ đi câu ếch, anh ta khẩn khoản : 


Thuyện cá làng Trạng * 37 


——ễ_ 


- Em ơi ! Anh từ xa đến, nghe tin làng này nói 


khoác giỏi lắm, em biết ai nói giỏi nhất trong làng, em 
đưa anh đến để học. , xu 


Em bé từ chối : 


_" Thôi thôi, câu một ngày hàng ngàn tiền ếch, ai 
dại gì mà đưa anh đi. 


Anh này vội quỳ mọp ngay xuống : 
- Thôi thôi, tôn sư của tôi đây rồi, phải tìm ở đâu nữa l 


3. NÓI KHOÁC BẬC THẦY 


Lại một người đến học nói khoác, vừa đến địa 
phận Đông An thì gặp một cụ già cầm móc, xách giỏ 
đi bắt lươn : 


- Thưa cụ, tôi thấy làng ta nói khoác có hội, tôi 
định đến xin học, chẳng hay có ai nhận không ? 


Ông cụ trả lời ngay : 


- Ổ đây từ trẻ chí già đều nói khoác bậc thầy cả, 
anh muốn học thì theo lão xuống đồng bắt lươn, lươn 
đồng Đông An vừa to, vừa dài lại béo múp đầu. Chỉ đi 
bắt một lúc đã có hàng tạ, về rán, bung, uống rượu cái 
đã, việc học hành nói sau : 

Anh nọ theo ông cụ gần hết buổi sáng chỉ bắt 


được ba con: lươn con; hang nào cụ cũng bảo nó đi ăn 
rồi, hang có lươn nhỏ lại bảo mẹ nó bỏ đi để lứa khác. 


38 * XÀø rằng Truyện Trạng T?ệt am 


Vừa nắng, vừa mệt, anh chán nản : 


- Cụ nói thế nào chứ lươn nhiều thế sao hang nào 
nó cũng vừa mới đi cả ? 


Ông chỉ vào ngực mình. 
Thì nói khoác bậc thầy mà lại ! 


4. CÁ CHUỐI LỚN XƠI CẢ ĐÙI 
TRẦU MỘNG 


: Cả vùng này không ai có trâu mộng to và khoẻ 
bằng con trâu một sừng của cụ chánh tổng làng tôi. 
Nó lớn lừng lững như cái đống rạ, từ bẩm sinh chỉ có 
một sừng, nhưng sừng nó to như cây chuối hột, dài 
gần bằng cái đòn gánh, có lần nó văng một cái mà 
bục suốt mấy thân đa cổ thụ đầu đình. Nó cọ lưng vào 
cây gì, thì cây ấy đổ. 


Ấy thế mà một hôm anh lực điền nhà cụ chánh đi 
cày về cho nó đầm ở ao đình, tự nhiên thấy nó vùng 
vây, lồng lộn rồi nhảy lên bờ và nằm xẹp xuống, máu 
chảy lênh láng. 


Anh lực điền chạy ra, thì ôi thôi, trâu chỉ còn có ba 
chân. 


Hết hồn hết vía, anh ta chạy về gọi cụ chánh. 
Tưởng có thuồng luồng, giải rạnh gì về, cụ chánh bắt 
cả làng xúm vào tát ao, khi cạn thì té ra, cái đùi trâu 
nằm gọn trong bụng một con cá chuối. 


Truyện các làng Trạng s 39 


PO 2 CO CÔ CỔ CCU VI U CỤộC VÀ DU CÔ U60. ÓÒQŨU Q2 N 


5. SỨC KHOẺ CỦA MỘT CON BÒ 


Một bác thợ cày Đông An đang cày một thửa 
ruộng chiêm cạnh đường cái quan. Con bò to, sắc 
hồng tươi, ức doi, mông nở, cày vỡ đất thịt nặng là thế 
mà cứ kéo băng băng. 


Có người khách qua đường buột miệng khen : 
- Bác có con bò to, đẹp lại khỏe gớm nhỉ 2 
Bác ta phổng mũi : 


- Vâng, nó chỉ kém tầu Tây có cái ống khói thôi 
ông ạ ! 


6. CON LỢN QUÁ BÉO 


Ở phản hàng thịt, một phụ nữ Đông Yên đang nói 
chuyện với một bà thông gia người Yên Từ : 

- Nhà tôi có nuôi một con lợn ỉ để lo vợ cho thằng hai, 
mà công việc mãi chưa xong, bây giờ nó năm chật hai 
gian chuồng nên đành thả nó ra sân, cả ngày nó ăn đâu 
nằm đấy, vì to, béo quá nên nặng nề, lười đi lắm. 


Bỏ miếng trầu khỏi miệng, bà nói tiếp : 


40 *.Xho tàng Truyện Trạng Tệt Vam 


- Nó béo quá đến nỗi hai mắ 
: : ắt híp lại khôn 
thấy đường mà đi, mõm ngắn tù đến nỗi không phá" 
rõ đâu là đầu, đâu là đít nữa, , 
Bà lại tiếp : 


- Lúc cho ăn, tôi phải sờ thấy răng nó ở đầu nà 
„ tôi phí O, 
đặt chậu Cám vào đầu ấy, và cứ thế nó vục mồm vào _ 
no, chứ mắt nó bị lấp hết cả, có nhìn thấy gì đâu. 


7. CON TÔM TO BẰNG CON CHÓ 


Các cụ đã bao giờ thấy tôm càng Đông Yên chưa 
nhỉ 2 Nó to ghê gớm, không niêu nào rang nổi vài con, 


Hôm nọ, nhà tôi chung một phần tát đầm, được 
chia một mớ. Vì trời tối nên không bán cho ai được, 
đành phải để ăn cả. 


Ông nhà tôi đã lấy dao rựa chặt hết càng, hết râu 
đi rồi mà ấn vào cái nồi mười mới hết vài chục con. 
Nhóm bếp xong, mới thấy hết cái đun, tôi phải chạy ra 
ngoài vườn quơ thêm nắm củi. 


Tôi đã cẩn thận, nén cái cối đá lên trên cái vung, rồi 
mới đi ra, thế mà lúc sờ vào chỉ thấy còn nồi không ! 


Soi đèn lên, thì ra các cậu tôm đã giãy bật vung, 
nhảy ra ngoài bếp, nằm ầm ệp như chó vàng cả một lượt. 


Truyện các làng Trạng s 41 


8. CUA CẮP NỔI CON NGAN 


Ông đã biết cua đồng làng tôi chưa ? Cua bể thả 
vào bên cạnh nó thì giống như hạt mít đặt bên cạnh 
quả ©au vậy. 


Một hôm, các cháu bắt về nhiều quá, nấu canh 
không hết, tôi phải đem nhốt vào các vại. Tôi đã cẩn 
thận đậy mỗi vại một cái mẹt, trên nén gạch chắc, thế 
mà có một con cạy ra được. Con ngan đực chạy ra 
định mổ ăn, liền bị nó cắp luôn cổ lôi đi xềnh xệch. 


Nghe thấy, tiếng đập cánh phành phạch của con 
ngan, tôi vội chạy ra, thì con cua kéo con ngan ra đến 
giữa vườn, gần chết. 


9. VẢY CÁ CHÉP ĐEM LÀM TẤM LỢP 


Ở dãy hàng cá chợ Chờ, có một ông khách tìm 
mua cá chép to về làm cỗ không được. Một anh hàng 
cá người Đông Yên bảo ông ta : 


- Hôm nay ông hãy ăn tạm cá đánh lưới, phiên sau 
ông ra đây tôi bán cá úp cho. 


42 s ,XÀo tàng Truyện Trang Tệt Mam 
—--——————————————S 


Rồi anh ta nói : 


- Úp thì hay được cá to, nhưng dễ về không lắm. 
Hôm nọ, vui anh vui em, họ rủ đi úp bổ, tôi bỏ lưới, 
xách rập ra đi. Cả buổi, họ xâu ngắn, xâu dài, mình 
chỉ được mỗi một con. Nhưng được cái là to. 


Chợ muộn, sợ ế tôi phải sả ra, để nhà ăn gan và 
bong bóng, còn lòng bán cả, thịt để đẩy bốn nong, 
phải chia ra đi hai chợ bán mới hết, còn vảy nó thì đủ 
lợp được hai gian chuồng lợn. 


10. LẠI VẬY CÁ TO ĐẬY KÍN 
MIỆNG VẠI 


Hôm mồng ba tết, thịt ăn mãi ngấy quá, nên các 
cháu hò nhau tát ao. Chúng bắt được một con cá chuỗi 
sao mà to đến thế 2? Tôi phải mời cả xóm đến đụng. 


Năm mới, tôi chỉ lấy phần thịt còn đầu và đuôi thì 
chặt ra biếu mỗi người một khức, riêng vảy thì mừng 
tuổi mỗi nhà một cái đem về đậy vại nước. Vảy nó đậy 
kín cái miệng vại Thổ Hà các cụ ạ ' 


Truyện các làng Tang * 43 


11. GÀ TRỐNG ĐẬU GÃY TOANG TRÂU 


Ở dãy hàng gà chợ Chóa có một bả người Đông 
Yên đang bán gà giống. Gà của bà là loại gà trụi bằng 
bốc tay, con nào con ấy thịt đỏ như gấc, thế mà có 
ông khách còn chê là giống nhỏ, cứ tìm gà chọi. Bà ta 
liền giải thích : 


- Chọi thì ngay gần nhà tôi chứ đâu ? Gà chọi 
thuần giống chỉ chọi là tốt, chứ không to đâu. Gà của 
tôi gốc chọi lại lai Đông Cảo, nó là gà Đông Yên ông 
ạ. Lớn lên có con to bằng cái giành ngâm mạ. Gà 
trống mà gáy, khi nó đập cánh thì cả làng phải giật 
mình. Gà mái gáy thì cả xóm phải bỏ đất đi ở nơi khác. 
Tứ thời không rìu búa nào bổ chết. Nhưng ông phải 
làm chuồng dưới đất, nếu để nó ngủ ở gác chuồng 
trâu, chuồng bò là nó đậu gãy hết toang trâu đấy. 


12. GỖ XOAN CHỒI 


Ông có biết xoan chồi tốt hơn xoan cây thế nào 
không ? Ông cụ nhà tôi trồng một vườn xoan, đang 
xanh tốt, tôi mang dao chặt băng đi làm củi, ai thấy 
thế cũng xuýt xoa tiếc của. Nhưng sau đó, ngoảnh đi 


44 s .XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Nam 


————rr--—————————— 
ngoảnh lại, không bao lâu quả nhiên một Vườn xoan 
chồi lại mọc lên. 


Chỉ ba năm, cây nào cũng khoát thước, giác mỏng 
như giấy, vỏ nứt như dưa, những lõi là lõi, đổ rọi trật rạ 
cả ngoài vỏ. Thứ xoan ấy thật tốt hơn lim. 


Giá cứ để xoan cây thì mục thất cũng chưa có 
được gỗ để làm cái sườn nhà chắc chắn như bây giờ. 


13. DỌC KHOAI NƯỚC 


Làng tôi có giống khoai nước dọc to ghê gớm. Nếu 
bí gỗ để chữa đình thì đem làm cột tạm cũng được. 
Còn lá của nó thả xuống nước làm thuyền, bơi bảy 
ngày không đắm, nếu đem làm áo tơi ây à, cứ gọi là.... 
một đời, một đời. 


14. DAO SẮC 


Năm nay được mùa khoai, em xuống tận làng Vát 
mua một con dao bài về để xắt khoai phơi. Em chọn 
con dao đã sắc, bố cháu lại khéo mài, gớm sắc cứ như 
nước Vậy. 


Truyện các làng Trạng * 45 


Hôm giỗ cụ, bố cháu đem đao ra thái thịt, vôi quá 
chưa kịp rửa, để trên thớt, thế là con chó đến liếm một 
cái đứt rời lưỡi ra, máu chảy ròng ròng trông khiếp 
quá, lại phải vội vàng lâm thịt con chó luôn. 


15. CÙI VẢI DÀY 


Bà cứ suy bì thì mua sao được, phải tùy của, tùy 
tiền chứ ! 


Đó là lời một bà Đông Yên đang bán tu hú, nói với 
khách mua. : 


Vải nhà người ta hột to, cùi mỏng, ăn lại chua lè, 
còn vải nhà tôi ăn vào mát như thạch, nuốt trôi đến 
đâu biết đến đấy, ngọt hơn đường phèn, mà hột chỉ 
nhỏ như hột thầu dầu, còn cùi thì bổ ngập dao phay. 


16. MỠ CÁ MÈ 


Cá mè đồng Đông Yên chúng tôi béo ơi là béo. 
Theo tục lệ của làng, khi mổ cá phải lọc hai lá mỡ ra 
rán đế đốt đèn. Con nào bé nhất cũng đốt được một. 
tháng, nếu để cá mỡ mà nấu thì ngấy không thể nào 
ăn được. 


4ó s .Xho tàng Truyện Trạng Tệt am 


Có một cô gái làng Chờ mới về đây làm dâu, 
không biết tục ấy, nấu riêu để nguyên cả mỡ. Nồi riêu 
để trên bếp, bố chồng đi cấy về mở vung thấy ngon, 
húp thử một húp. Mỡ cá ngấy đến tai, nuốt không nổi 
ông đành nhổ vào bếp than. Nào ngờ than còn rực, lửa 
bốc bùng lên cháy luôn cả nhà bếp. May mà làng xóm 


kịp chạy đến chữa được, chứ nó lan ra, có mà hết cả 
cơ nghiệp. 


†7. CON THỊ ĐẤY CHỚ ! 


Vào hội thi nói khoác cuối cùng, người ta nói 
khoác mãi từ đời này sang đời khác, nên hết tất cả mọi 
chuyện, mọi mánh khóe, không còn có thể nghĩ thêm 
được những chuyện lạ, chuyện hay nữa. Người tộc 
biểu của giòng họ kia lo quá. Cuối cùng, ông ta cũng 
nghĩ ra một kế. 


Đúng ngày hội mở, ông ta uống rượu say, vác con 
dao bầu sáng loáng, mắt long sòng sọc, miệng cứ 
xưng xưng nói răng thành hoàng nhập vào mình, và ra 
lệnh trừng trị đứa nào dám nói phét. Mọi người thảy 
đều sợ hãi, chẳng ai dám đến gần. Giờ thì đã điểm, 
một hồi trống vang vang, ông ta vác dao chạy lên 
đứng trước đàn thi quát to : 


- Tao là thành hoàng Đông An đây, năm nay 
thằng nào còn dám thi nói phét nữa, tao chém chết 
tươi. 


Truyện các làng Trạng s 47 


Mặt ông ta hầm hầm, mắt trợn lên đỏ ngầu, con 
dao cực Sắc trong tay huơ lên Sáng loáng. 


Ngại mang vạ vào thân, các đối thủ đến dự thi nói 
khoác lặng lẽ rút êm dần dần. 

Do vậy hội thi năm ấy vỡ. 

Quan huyện đến dự hội thi cũng hoảng hồn, cho gọi 
thêm lính CƠ, lính lệ vây bao quanh ông tộc biểu say 
rượu, bắt phải buông dao, trả lời những câu hỏi về tội cả 
gan đe giết người và phá vỡ hội thi. Quan đập bàn : 


- Này, gã nát rượu kia, hội thi nói khoác là dân lệ 
dân tục, sao ngươi dám dọa giết người gây rối phá vỡ 
hội thi ? 


Người tộc biểu buông dao kính cẩn : 


- Bẩm quan, đó là con nói phét đấy chứ. Sức con 
thì giết được ai ? Cả làng này đều biết cả. 


Bấy giờ, viên quan huyện mới ngớ ra : 
- À té ra là như vậy I 


Năm đó, quan huyện đành phải trao giải nhất cho 
người tộc biểu. Và cũng từ đó vỡ hội thi nói khoác của 
làng Đông An. 


Truyện các làng Trạng s 49 


ĂN MẶN KẺ NÉT 
NÓI PHÉT YÊN TỪ 


Kẻ Nét là tên nôm của làng Thọ Khê, trước kia 
gọi là Phúc Khê, tổng Mẫn Xá, huyện Yên Phong (có 
thời nhập vào Võ Giàng), tỉnh Bắc Ninh cũ. 


Người nông dân Thọ Khê khỏe mạnh, nhưng 
ruộng xấu, dân nghèo, hằng năm thường đi cày thuê 
cuốc mướn cho các làng giàu có như Phù Lưu, Kẻ 
Cháy, Ân Phú... 


Dân lực điền làm khỏe, tất phải ăn khỏe “chém 
to, kho mặn”, cứ “cáy cả con, cà cắn đôi" nên có câu 
“ăn mặn Kẻ Nét. 


Yên Từ (hay An Từ) trước kia thuộc tổng Tam Sơn, 
huyện Đông Ngàn. Tuy khác tổng, khác huyện, nhưng 
địa dư gần nhau (sau này Yên Từ về tổng Mẫn Xá, rồi 
sang tổng Phong Quang, huyện Yên Phong). Đồng đất 
Yên Từ cao, bạc màu còn xấu hơn đồng Thọ Khê, nên 
dân Yên Từ cũng nghèo như dân Thọ Khê. 


Đất Yên Từ lúa ít, mầu nhiều, hay trồng dưa 
gang, bán dưa đong thóc chẳng được là bao, đời sống 
thấp. Yên Từ nói khoác không phải là để mua vui. 


5O » ,Kho tàng Truyện Trạng Tệt am 
li S6: 2t; liodiesosikbi6iMiiLoetJDGI-JDEiiiEl E27 02W 

“Giấu giàu không ai giấu khó”, dân Yên Từ không 

giấu sự nghèo khó của mình, nhất là đối với những 

làng lân cận. Song người Yên Từ vẫn “nói khoác”, 

càng nghèo càng nói thành sang, nhưng không phải 

để mua vui, cũng như để “chộ” ai, đôi khi mang màu 

sắc tự trào hơn là đại ngôn. 


Những truyện nói khoác của dân Yên Từ có sức 
nâng con người lên cao hơn hoàn cảnh và cũng 
không ít truyện nói khoác phảng phất một cái gì đó 
xót xa, khiến ta không muốn tin rằng người đặt 
chuyện là người trong cuộc. 


Không phải ngẫu nhiên đến thời sau này, người 
Yên Từ cho là cha ông mình nói khoác để giấu sự 
nghèo khó, túng quẫn, một sự “tốt phô ra, xấu che 
đậy lại" có tính chất sĩ diện. 


Ngày nay, dưới chế độ mới, cả hai làng Thọ Khê 
và Yên Từ nhà ngói san sát, đường cài lát gạch, dân - 
địa phương thường không muốn nhắc lại “nghệ thuật 
nói khoác một thời nổi tiếng. 


Truyện các làng Tạng s 51 


1. MỘT GÁNH DƯA GANG BẰNG 
LÀNG DƯA BỞ 


Thường thì dưa gang bao giờ cũng rẻ hơn dưa bở, 
nhưng cùng đi chợ Lim về, bà “dưa gang” Yên Từ hỏi 
bà “dưa bở" Ấn Phú : 


- Bà bán gánh dưa bở ấy được mấy quan 2? 

Bà Ân Phú cứ thực trả lời : 

- Khổ, rễ ủng rẻ ôi, bán rũ bán rạy, mãi mới được 
ba quan sáu bà chị ạ. 

Bà bán dưa gang cũng thở dài : 


Khổ, thế thảo nào, em đếm mãi, gánh dưa gang 
của em chưa nổi mười quan là phải. 


Bà Ấn Phú về nhà than thở với hàng xóm : 

- Em bán hèn quá, cả gánh dưa bở không bằng 
nửa tiền gánh dưa gang của bà bên Yên Từ. 

Bà hàng xóm bảo : 

- Nó nói khoác đấy, lúc đếm tiền được hai quan 
tám, lẻ chín tiền, lúc đó tôi cũng ở đấy. 


52 s ,XÀo ràng Truyện Trạng 12ệt Mam 


2. ĂN TẾT CẢ CON LỢN 


Thời trước, Tết đến, nhà nông giỏi lắm là chung 
nhau hai, ba nhà một con lợn, ít nhà có cả con. 

Một ông người Yên Từ nghèo rớt mùng tơi, ba 
mươi Tết sang nhà thông gia bên Ân Phú ăn chực lại 
còn bảo : 


- Nhà tôi thịt cả một con lợn, nên làm từ hôm qua 
giò nem tôi luộc kỹ lên cả rồi, hôm nay sang làm giúp 
bên ông. 

Ông thông gia mừng lắm : 

- Thế thì tốt quá, nhờ ông làm hộ giò, nem rồi ta 
đánh chén. 

_ Sáng mồng hai Tết, ông Ấn Phú sang ông Yên Từ 
chỉ thấy dọn vài đĩa cá rán, còn thì toàn rau dưa : 

- Chà, Tết cứ giò, nem mãi chán quá, hôm nay 
đánh bữa rau, cá cho ngon ông ạ. 


- Tốt quá ! 


Nhìn vào buồng nhà thông gia, ông Ân Phú quả 
thấy giò nem treo lủng lằng, ông nghĩ bụng : “Lão ăn 
hoang quá, gió nhiều thế, có mà ăn hết tháng giêng, 
thôi ta chẳng ăn thì con gái ta nó ăn, có thiệt gì...” 


Kíp đến sáng mồng ba, con gái ông Ân Phú về. 


Truyện các làng Trạng » 53 
- Bố ạ, con về nhà ăn, chứ bên ấy chẳng oó gì, Tết 
nhất mà cũng thèm thít, làm dâu nhà nghèo khổ thế ! 
Ông bố trố mắt : 
- Ăn cả con lợn, ngần ấy cái giò, nem treo lủng 
lẳng, ăn bao giờ hết ? 
Con gái ông Ân Phú thở dài : 


- Thầy con nói khoác đấy, làm gì có con lợn nào 
đâu. Cái của treo lủng lẳng ấy là giò đất sét, nem phoi 
phoi đấy ! 


3. NHIỀU CÁI ĐỘN 


Con gái Yên Từ lấy chồng Đông Mai, mẹ chồng 
thấy sắp hết cái độn than thở : 

- Khổ quá, nhà đông miệng ăn mà sắp hết cái độn 
rồi, lại sắp phải mua, tiền đã chẳng có, ở dưới ông bà 
ngoại còn có nhiều cái độn, để mẹ xuống vay một ít 
vậy ? 

Con dâu vui về : 

- Ù cứ xuống nhà con mà lấy, hai nhà như một, 
vay vỗ cái gì, cái độn nhà con có bao giờ hết ? 


Mẹ chồng bất thần xuống gặp cả nhà đang ăn 
cháo, có cả con dâu mình ngồi: ăn : 


54 e ,XÀo tàng Truyện Trạng liệt Nam 


- Khổ, đò nát đụng nhau, dưới này cũng hết cái 
độn đó thôi ! 


Con dâu lại vui vẻ : 
- Cái độn của nhà con đây có bao giở hết 2 


4. ĂN CƠM KHÔNG 


Con rể là người Yên Từ lên cày hộ bố vợ ở Thọ 
Trai. Sáng sớm ăn cơm độn nhiều ngô quá, mẹ vợ 
ngượng bảo : 


- Dưới ấy độn gì hả con ? Trên này độn nhiều ngô 
quá, ăn cho nó chắc dạ mà cày quá mái con ạ ! 

Con rể trả lời : 

- Dưới con ăn cơm không. 


- Ấy chết, thóc gạo này, phải độn vào chứ, nhà 
ngần ấy miệng ăn mà ăn cơm không thì... 


Trưa đến, thấy con gái ăn khoẻ quá, bà mẹ bảo : 


- Từ rày, sáng bảo bố nó nấu độn vào mà ăn con ạ. 
Sức con mọn mà ăn cơm không thì đói veo, chịu sao nổi I 


Con gái vẫn và cơm soàn soạt : 


- Nó nói khoác đấy, làm gì có cơm, nó bảo sáng 
ăn cơm không có nghĩa là không ăn gì cả đấy, mẹ rõ 
chưa 2 


Truyện các làng Trạng * 55 


5. QUẢ CÀ TO 


Bà cụ ấy là người làng Dục Tú vào Phù Lưu cắt 
thuốc bổ cho chồng, cắt chín chén thuốc buộc vào, 
đem ra cổng và cứ chê anh Yên Từ mất công xuống 
tận đây mà chỉ cắt cho vợ được ba chén thuốc. 


Anh than thở : 


- Nhà cháu bấn lắm, có ruộng cà chưa bán được, 
phải ngắt non một quả đội ra chợ Lim bán, thành thử 
chỉ cắt được ba chén thôi ! 


- Anh nói khoác cà nào mà to thế 2 


- Thật đấy bà ạ, nhà cháu hậu sản mà, bà chả 
nghe người ta nói đấy ư 2? 


“Một quả cà bằng ba chén thuốc” mà ly. 


6. CÁI NÓN TO 


Nón ba tầm của bà mợ đã to đấy chứ ? Thì nón 
thửa mà lại ! Ai cũng bảo không thể có một cái nón 
nào to hơn và cũng không thể có cái nào đẹp hơn thế ! 


Cô cháu là người Yên Từ quyết không chịu : 


Số s ,Xhe tàng Truyện Trạng Ì?ệt /Vam 


- Nón của mợ thua nón của u cháu nhiều lắm, nón 
của u cháu to hơn, mà cũng đẹp hơn, nền nón xanh 
biếc, có gắn kinh lấp lánh như sao sa... 


Bà mợ lại không chịu nốt, mới hẹn ngày sang 
xem, nếu quả nón của chị chồng to hơn và đẹp hơn 
thật thì đổi, các mợ nhất định nhải dùng cái nhất xứ 
này chứ không chịu có cái nào to và đẹp hơn. 


Đến hôm mợ sang Yên Từ chơi, thấy chị chồng đi 
chợ đầu trần. Thì ra u của cô kia chỉ toàn đội trời. 


7. ÁO DÀI ĐẸP 


Cô nọ là gái Yên Từ, nhà nghèo quá, mẹ bán cô 
sang ở cho nhà giàu làng Chi Long. Mẹ nuôi cô vẫn có 
ý khinh nhà cô nghèo. Một hôm đi ăn khao ở làng 
Chóa, mẹ nuôi cô bắt cô đi theo để bưng hộp trầu. 
Trước khi đi, mẹ nuôi mặc chiếc áo dài đẹp lắm, cứ 
bắt cô vuốt ve, sửa sang mãi. Mẹ còn hỏi : 


- Ù mày liệu có cái áo dài thế này không ? 


- Mẹ đừng khinh u con nghèo mà' không có áo. U 
con vẫn còn giữ được cái áo để: tú thân từ thuở nhà 
con còn ấn nên làm ra. Đó là áo cưới của u con đấy, 
đẹp đến nỗi cả vùng này không một người nào có. 


- Bảo u mày bán cho tao. 


- Mẹ sang hỏi xem, đến con đẻ ra còn phải bán, 
áo chắc gì đã giữ được mãi ? 


Thuyện các làng Thợng .57 


—— 


Mẹ nuôi sang nài nỉ mẹ đê : 
- Bà để cho tôi, lấy bạo nhiêu tiền thì lấy. 
Mẹ để : 


- Nó nói khoác đấy bà ạ ! ©â vủng ở nữ, không một 
người nào có, thì tôi là người vùng nào ? 


8. ÁO MỚ BẢY 


Bà thím họ người làng Chọi sắp đi chợ tỉnh mua 
sắm đồ cưới cho con. Bà mặc bộ áo mớ bạ khá lịch sự, 
bà đưa cháu dâu đi theo để gánh hàng về. Thấy bà 
thím cứ vừa đi vừa ngắm trông đến ngượng mắt. Người 
cháu dâu bảo : 

- Gớm, thím tài ngắm vuốt, bộ áo mớ ba đã sang 
gì lắm, giá có bộ mớ bảy như ụ đẻ cháu bên Yên Từ 
dễ thím ngắm đến tối. 


Thím giật mình : 
- Ù mày 6ó áo mớ bầy ? 


- Chứ sao, áo của u cháu đẹp đến hết. chê, chả 
thế bảy lần vải mà vẫn trông rõ da ! 


- Hay mày lại nói khoác ? Người ta bảo “ăn mặn 
Kẻ Nét, nói phét Yên Từ” chắc gì đã thật I 


58 s.XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt am 


Thím nghe lầm ! "Ăn mặn Kể Nót, nói phét Thọ 
Trai, áo ngắn áo dài Yên Từ" cơ mà. 


- Thế thì nhất định tao phải bảo u mày bán cho tao. 
- Chả được đâu. Thím có đổi thì xuống ! 
- Lại đắt quá mua ? 


- Không, nếu tốt với nhau, u cháu cũng đổi hòa 
cho thím, u cháu dễ tính lắm. 


Hôm xong việc cưới, bà thím sang, thấy mẹ chị 
mặc mấy lần áo ngắn, áo dài mà vẫn “hở. da” thật, 
nhưng không phải là the lụa mỏng hở da, mà là mấy 
lần áo rách. 


9. GIỐNG CAU QUÝ 


Chánh tổng người làng Nội Duệ có nuôi một anh 
lực điền quê Yên Từ ở cả năm. Thấy ông chủ cứ khoe 
mãi giống cau tứ thời cây lùn nhiều quả, ngon có 
tiếng, anh lực điền bảo : 


- Cau của ông tuy có quý thật, nhưng không bằng 
cau bên cháu, nhà cháu có một cây từ đời cụ cháu 
đến giờ mà chỉ cao đến ngực người thôi, và quả chỉ 
chít từ gốc đến ngọn, ai mua được cũng khen “chưa 
thấy" giống cau ở đâu ngon thế. 


Truyện các làng Trang s 592 


_——_—_— — — FF 


Nổi máu tự ái, ông chánh Nội Duệ sang coi thử, thì 
té ra anh có một cây cau rất dài, đổ nằm dọc vườn, 
ngọn ngóc lên, trụi thùi lụi chẳng có quả nào. 


- Thằng láo, cau này mà mày kêu là thấp hả 2? 

- Đấy thì ngọn nó có vượt ngực ông đâu ? 

- Thế thì quả đâu mà mày nói là chỉ chít 2 

- Quả nhiều lắm, nhưng cụ cháu đã bán hết rồi. 
- Thế ai đã khen cau nhà mày ngon. 


Nhiều lắm ông ạ, ông đi hỏi tất cả những ai đã 
mua cau nhà cháu từ thời cụ bốn đời nhà cháu còn 
sống xem nào 2 


10. NGỰA ĐÁ NGƯỜI 


Ông lý Cựu ở:Đông Yên có con ngựa tốt. Sợ mất 
trộm, đi đâu ông cũng đem theo : 


- Ngựa của tôi biết đá và còn đá chết người, vô 
phúc anh nào tới gần. 


Trong một đám giỗ, có người Yên Từ ăn cỗ bảo ông : 

- Thế thì ngựa của ông có quý bằng chó của ông 
lý Đương làng tôi, nó cũng đá chết người. 

Tưởng chỉ mình nói khoác ra thế, nay lại có cả chó 
biết đá nữa ! 


óO s .Xho tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


—Ừ—_-__—_——————————————B 


Tò mò, ông lý Cựu ở Đông Yên sang nhà ông lý 
Đương ở Yên Từ, thì thấy chó nhà ông lý Đương chỉ 
cắn chứ không đá. Ông lý Đương nghe chuyện gọi anh 
kia đến hỏi : 


- Mày nói khoác mang tiếng, nhà tao có chó đá ở 
đâu ? 

- Thưa hai ông, nó ở cổng đấy thôi I 

Bấy giờ hai ông mới nhìn con chó đá đặt ở bên cổng, 
nhưng vẫn răn đe để lần sau anh ta đừng láo lếu nữa : 

- Mày bảo nó đá chết người mà không nói khoác à ? 

- Thưa hai ông, đây là nó không biết đá, chứ nó 
biết đá nó đá chết người thật đấy, ngựa của ông lý 
Cựu ở Đông Yên chân bằng xương, bằng thịt còn đá 
chết người nữa là chân con chó bằng đá. 


T†uiện các làng Trạng s ó1 


HÒA LÀNG ĂN CƠM RANG 
NÓI PHÉT 


Hòa Làng ở miệt trung du thuộc xã Hòa Mục, 
tổng Mục, Sơn, huyện Yên Thế (huyện này thuộc 
châu rồi phủ Lạng Giang), nay là thôn Hòa Làng, xã 
Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bảo, tức là vùng 
Yên Thế Hạ. 

Từ Hòa Mục, hai họ Giáp và Thân lép vế, dời vào 
hẻm núi lập làng nên gọi là Hòa Làng. 

Lúc đầu, dân Hòa Làng chỉ nói phét cho vui, nhất 
là trong những ngày hội làng, ở những nơi tụ tập đông 
người, hoặc sau những ngày mùa thu hoạch xong, 
rảnh rỗi. Lâu dần, thảnh tục nói phét. 


Đất Hòa Làng ruộng bậc thang, bạc mầu, dân 
nghèo, nghèo mà vẫn vui, vẫn lạc quan nên các làng 
khác lỡm “Hòa Làng ăn cơm rang nói phét. “Rang” 
đây không phải là rang cơm với mỡ, mà là cơm phơi 
khô rang với muối, ăn vào uống nước cho no. Dân 
Hòa Làng vẫn ăn cơm rang và vẫn... nói khoác chơi I 


Thiên hạ còn bảo : 


“Muốn nói khoác thì về Hòa Làng mà nói" v.v.. 
Dân Hòa Làng chỉ mỉm cười, thậm chí còn thích thú 
với nghệ thuật khôi hài của làng mình. 


2 s».Xho tàng Truyện Trạng Tệt dam 


Hòa Làng thỉnh thoảng có mở cuộc thi nói khoác, 
nhưng không thành hội, không thành lệ và không có 
tranh giải như ở Đông An. 


Hòa Làng có thể sánh với Trúc Ổ. Một làng được 
thiên hạ tôn xưng là “tổ nói khoác”. Một làng được cả 
vùng xưng tụng là “nói khoác có ca”. Ca đây có nghĩa 
là bài bản. Tức là nói (nói khoác) có... sách ! 

Nói khoác Hòa Làng cũng có lý có lẽ, tương tự 
nói khoác Trúc Ô. Nhiều truyện cười Hòa Làng cũng 
có dáng dấp câu đố vui. Về mặt cấu trúc, từ câu 
chuyện bình thường có thể biến thành chuyện đại 
ngôn thật đến mức giật gân. Cái lò xo của truyện là 
một thứ bấy lô gích. Nhờ đó, câu chuyện khoác lác 
khó tin được giảng giải hóa ra chỉ là một câu chuyện 
rất đỗi bình thường. - 


Nhưng có phần khác nhiều làng mà truyện nói 
khoác thường đơn điệu về đề tài và thủ pháp (khoai 
to, cá to, tôm to, trâu to..). Hòa Làng dường như có tài 
đại ngôn về bất cú chuyện gì. Tù truyện đánh tiết 
canh, hái rau dền cưỡi trâu.. cho đến chuyện củ sắn, 
quả ớt.. sự việc gì, sự vật nào qua cửa miệng dân 
Hòa Làng cũng đều có thể thành chuyện hài hước, 
khoác lác dễ như bổn, rất tiêu biểu cho khả năng này 
của người Hòa Làng. Đây là bằng chứng rõ ràng về 
tính chất có cơ sở của những câu nói bổn, vừa có ý 
khâm phục tài hài hước của một vùng đất đáng mến. 


Truyện các làng Trạng s 63 


1. CON CŨNG NÓI PHÉT THẾ 


Quan châu Lạng Giang vốn hách dịch. Vừa về trị 
nhậm, nghe tin “Hòa Làng nói phét có ca”, mới về thị 
sát xem sao. Đến địa phận Hòa Làng thấy bác nông 
dân vác cuốc thăm đồng. Quan dừng.ngựa hỏi : 


- Này thằng kia, tao nghe làng này nói khoác có 
ca, hãy nói tao nghe ! 


- Mời quan vào chỗ mát này, con nói quan nghe 
có hàng tháng cũng không hết. 


Quan châu xuống ngựa, cùng tùy tùng và bác ta 
vào điếm. Người nông dân kính cần : 


- Bẩm quan lớn đèn giời soi xét là con cũng có nói 
phét thế thôi, chứ con biết gì mà nói l 


2. QUAN HUYỆN BƯNG ĐIẾU 


Một anh đánh dậm người Hòa Làng khoe với bạn : 


- Anh đừng tưởng đánh dậm là xoàng đâu, đến như 
quan huyện còn phải bưng điếu cho tôi hút thuốc đấy. 


Anh bạn không chịu. 


đá + .XÀe nàng Tìuyện Thang T3ệt 2Mam 


}]P————— 
- Anh nói phét, quan huyện mà phải bưng điếu 


cho anh đánh dậm hút thuốc, 
- Chả phải là gì ? 
Rồi anh ta kể : 


- Hôm đó quan đì đường, thấy tôi đánh dậm, quan 
bảo : Mày là người "Hòa Làng nói phét eó ©a", hãy nói 
cho tao nghe. Tôi bẩm : Con đang rét lắm, quan lồn 
cho con hút điếu thuốc lào cho ấm, rồi on nói quan 
nghe. Thể là quan huyện vớ ngay cái điểu ống từ tay 
anh hầu, đưa cho tôi. Quan còn sai lính thông điểu, 
đặt thuốc, châm đóm, bắt cầm vào tận miệng cho tôi 
hút nữa ây chứ ly. 


3. NÓI KHOÁC ĐƯỢC KIỆN 


Hòa Làng mở cuộc thì nói khoác với Dương Sơn, 
Hòa Làng thua phải để Dương Sơn sang lĩnh giải. 


Sắp đến kỳ treo giải, Hòa Làng phao tìn : 


- Nếu dân Dương Sơn, dầm sang lĩnh giải, thì Hòa 
Làng sẽ kéo cả làng xêng ra đàm chết sạch. 


Dân Dương Sơn sợ không dám sang lĩnh giải mà 
làm đơn kiện lên quan. Quan huyện gọi đại diện hai 
làng lên phân xử. 


Quan hỏi chức sắc Hòa Làng : 


Truyện các làng Trạng s ó5 

” "——-------s-xsiuikyaararaAINNABR 

- Tại sao thị nói khoác đã thua mà lại đe giết 
người, không cho người ta lĩnh giải ? 


Đại diện Hòa Làng thưa : 


- Bẩm quan, đấy là dân con riói phét thế đấy chứ, 
đâm chết thế nào được cả làng ? 


Hòa Làng được kiện và thế là lại được giải. 


4. LỄ NHẬP MÔN 


Có hai anh người thiên hạ đến Hòa Làng xin học 
nói khoác. Thầy dạy bảo : 


- Các anh muốn học nói khoác phải có đủ lễ nhập 
môn để thầy làm lễ thánh. 

Hai trò kính cẩn : 

- Lễ nghĩa thế nào xin thầy dạy cho. 

Thầy dạy nói : 

- Lễ hử ? Cũng dễ thôi, các anh về mua lấy một 
con gà có ba tấc râu mép và một con trâu sừng dài 
bảy thước, đem lên đây. 

- Thưa thầy, thế thì thầy nói khoác chứ tìm đâu ra 
những thứ ấy ? 

- Ù, thì các anh đến học nói khoác mà lại. 


6ó * ,XÀo tàng Truyện Trang Tệt 2Vam 


5. DIỀU ĐỖ HAI NĂM 


=_ Một ông chơi diều có tiếng nói với một ông khác 
rằng : 

- Dạo hội thi diều làng Cả mở, tôi làm một chiếc 
thật to, đâm một lần mà đỗ hai năm trên trời. 

- Bác nói khoác, diều nào mà lại làm lên dai thế 
được 2 

._ Ông ta giải thích : % 

- Chả là tôi đâm chiều ba mươi Tết, nó đỗ đến 

sáng mồng một, như thế không là hai năm là gì 2 


6. SÁO DIỀU CHỨA TOÀN CÁ TRÊ 


Hội thi diều đã mở, những người chơi diều khắp 
vùng đến dự thi đang ngồi chuyện trò, một ông Hòa 
Làng kể lại : 

- Hội thi năm ngoái ở làng tôi, diều lên cao và 
đứng nhất, sáo kêu át tiệt các sáo bạn, thế mà đến 
giữa hội thì đổ, nghĩ có buồn không 2? 


Truyện các làng T?qnợ s ó7 


Mọi người nghe xuýt xoa tiếc cho ông. Ông nói tiếp : 


- Mà nó lại đổ xuống hổ, tôi chán quá, bỏ luôn. Ba 
hôm sau tôi ra vớt. Khi tôi kéo lên thấy nặng quá, phải 
gọi cả mẹ nó ra lôi mới được. Thì ra cá trê chui vào 
nằm đầy mấy ống sáo. Tôi dốc ra được đúng hai xề, 
bở hơn giải thưởng nhiều. Nhưng ở đời có điều “một 
nắm tiền công không bằng một đồng tiền thưởng” các 
ông a l 


7. BẮN MỘT PHÁT ĐƯỢC 
BA CON HƯƠU 


- Bố tao đi bắn hươu mày ạ, ông cụ bắn giỏi lắm, 
một phát tên mà trúng ba con. 


- Mày nói phét, bắn thế nào mà tài thế 2 


- Thật đấy, bắn trúng bụng con hươu cái, trúng dái 
con hươu đực, trúng ức con hươu con, ba con chết 
nằm co tròn một đống 


- Nói phét, tên dài đến đâu mà xuyên mạnh thế ! 


- Này nhé ! Nó là con hươu đang có mang, mổ ra 
cõ hai con hươu con nằm tréo đầu đuôi, cả hai bào 
thai đều bị tên xuyên suốt. Như thế, không đúng ba 
con là gì 2 


đề s ,XÀo tàng Truyện Trang Tệt Mam 


8. CHÍN MÀ KHÔNG PHẢI CHÍN 


Ổ làng chúng tôi có một anh lực điền, sáng sớm dạy 
ra đồng, cày chín sào ruộng, rồi về đốt chín gánh than, 
sau đó gánh cả “thóc, tro, bò, mạ” ra đồng, gieo hết ba 
nồi thóc mạ. Lúc bấy giờ, ông mới sực nhớ đến giỗ bố, 
xuống chợ mua đồ cúng, mà chơ vẫn chưa có người. 


- Thế là thế nào 2? 


- Cày chín sào ruộng là cày “chín”, cày không lõi 
một sào ruộng, chứ không phải là cày được 9 sào 
ruộng. Đốt chín gánh than là đốt "chín nục” một gánh 
than, không còn lõi, gieo ba nồi thóc mạ là gico hết số 
thóc mạ đựng trong “ba cái nồi" chứ không phải "ba 
nồi” thóc mạ (nồi = 3 gánh hay 60 kg thóc — đơn vị đo 
lường địa phương). Xuống chợ, chợ vẫn chưa có người 
đông, vì là hôm ấy không phải phiên chợ. 


9. DÂY DOM BỀN 


Dom là thứ dây leo khá dai, đồng bào thượng du 
thưởng lên núi lấy về làm chão cày. Một ông người 
Hòa Làng phô : 


Truyện các làng Trạng s ó9 


. Tôi cắt sợi dây dom về làm chão, cây hết đời 
trâu cái, tái đời trâu đực, vực đời trâu con, mà dây 
chưa gãy, chưa dòn, dom vẫn hoàn dom. 


- Ông nói khoác ! Dây bền đến đâu mà cày được 
ba đời trâu cơ ? 


- Chả tin thì ông hỏi cÄ làng này xem, suốt đời tôi 
có cày thứ dây nào khác đâu 2 


10. CÁ RÔ ĐỚP GÃY CÀNH GẠO 


Đồng Hòa Làng chúng tôi cá rô nhiều vô kế, con 
nào con ấy to phàn phạt như chiếc lá mít. Dạo ấy trời 
mưa, cá lóc ngược lên dốc đồng cao đen sì một lượt, 
có những con nhảy lên đớp gãy cành. 

- Ông nói khoác. Cá rô trời mưa leo ngược dốc thì 
còn nghe được, nhưng nó mà đớp gãy được cành gạo 
thì khó tin lãm. 

Ấy là nó đớp gãy những gié lúa, đó không phải là 
cành gạo ư 2 


7O s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


11. CÁ TRÊ DŨI BẬT BÈ TRE 


Lại một ông Hòa Làng đi ăn giỗ, trong mâm có bát 
cá trê ôm riểng, có ông khách nói : * 


- Vùng này lắm cá trê, nên cỗ làm rẻ tiền mà 
ngon. Vùng tôi hiếm lắm, ốm đau có tìm được một con 
mà rim cũng khó. 

Ông Hòa Làng ngồi cùng mâm lên tiếng : 

- Thấm gì với làng tôi, cá trê còn nhiều hơn cả cóc 
đón mưa rào. Cá trê nhiều đến nỗi dũi bật cả mấy bè 
tre ngâm lên. 


- Chứ sao ? Mấy bè tre ngâm dưới ao bùn hẩu, cá 
trê chui vào làm tổ. Khi tát ao, thấy một. vài người bới 
được, nhiều người cũng nhảy vào bới theo. Thế là ai 
nấy xúm vào bẩy bật bở tre lên, để bắt cá trê. 


12. MẮT ẾCH 


Mắt ếch ông tưởng là bé hử 2? Nó to như hai bát 
loa mà còn sáng-hơn đèn điện ? Hôm qua, bà nhà tôi 
bắt được một con, thịt xào lên cả nhà ăn không hết. 
Cái đầu, bà ấy chặt ra vứt ở bờ giếng, tối đến mắt nó 
lóe lên như hai đèn pha ôtô, cả xóm phải sợ. 


Ttuyện các làng Trạng s 71 


- Ông nói khoác, ếch nào mà mắt to thế, dễ đầu 
nó bằng cái bồ ? 
- Chả tin thì tối ông đến mà xem ! 


Tối đó, ông nọ đến thật. Chủ lấy đèn bảo soi ra, 
mắt ếch phản chiếu ánh đèn, sáng lóe và to thật, 
nhưng không to và sáng quá như ông tả. Quả là dân 
Hòa Làng có khác. 


13. ẾCH KHỎE HƠN TRÂU 


` 


Mọi hôm, tôi vẫn dậy đi cày sớm, hễ cứ xong bốn 
sào rưỡi thì vừa sáng. Lạ, sao hôm đó cày xong thửa 
ruộng năm sào mà trời vẫn còn tối. 


Đến khi cày hết đám ruộng, nhấc cày lên bờ toan 
tháo ra, thả trâu cho ăn cỏ, thì ôi thôi, bỏ mẹ ! Do tối 
tăm nhập nhoạng, mình bắt nhầm vào con ếch đi cày, 
thảo nào mà nó cứ kéo cà giật, cà giật suốt buổi. 


14. ẾCH KÉO TRÂU 


- Ở Hòa Làng, có truyện con ếch kéo con trâu lẫn 
cái bừa bơi ra giữa chuôm, có đúng thế không ông 2 


- Có I 
- Dễ nó là ếch thần ? 


72 + ,Kho tàng Truyện Trạng Tệt am 


- Không, ếch thường thôi ? 

- Nhưng nó to lắm à 2? 

- Không, nó cũng chỉ bằng con ếch khác thôi mà ! 
- Nói khoác, sao nó khỏe thế được 2 

- Thế mới tài ! 


Đó là câu chuyện gẫu giữa ông người Hòa Làng 
và ông ở Phúc Lễ. 


Ông Hòa Làng kể rằng, hôm đó ông hàng xóm 
của ông ta đi bừa, bắt được một con ếch; ông ấy buộc 
vào sừng trâu. Bừa xong thửa ruộng ấy, ông rong trâu 
và rê theo cả bừa sang thửa ruộng khác cùng một 
cánh đồng. 


Chẳng may qua bờ chuôm, ếch nhìn thấy nước 
nhảy tỏm xuống, kéo theo cả trâu, cả bừa, ông ấy lôi 
lại không nổi. Vốn không biết bơi, ông đành đứng trên 
bờ kêu toáng lên : “Trời ơi ! Con ếch kéo theo cả trâu, 
cả bừa xuống chuôm mất rồi I” 

Mọi người chạy đến, thì quả nhiên con ếch vẫn ra 
sức nhoài đi trước, xoải chân đạp, cố kéo cả con trâu 
lẫn cái bừa ra giữa chuôm ! 

Ông Phúc Lễ nghe thủng : 

- Ối dào, trời tháng tư nắng gắt, trâu thấy nước thì 
ào xuống kéo cả bừa theo, con ếch buộc ở sừng trâu 
thấy nước là bơi chứ gì ? 

Ông Hòa Làng cười : 


- Ừ thế ếch bơi trước, trâu bơi sau, ông bảo con 
nào kéo con nào 2 Không kéo mà cái giây buộc lại 
căng ra thế ? 


Truyện các làng Trạng s 73 


15. LƯƠN KÉO NGẬP CHÂN BÒ 


Bà Hòa Làng lên ăn giỗ ở Phúc Lễ. Hôm đó có 
món lươn bung chuối xanh khá ngon. Những khúc lươn 
to đập dẹp bằng ba ngón tay, khách ăn cỗ khen có 
những con lươn to quá sá. 


Bà Hòa Làng góp chuyện : 


- Chả lấy gì làm lạ, nó là những con lươn già lâu 
năm khó bắt được, nên to đó thôi. ỞÕ trên Hòa Làng 
chúng tôi còn có con lươn đớp chân bò rồi kéo lút 
xuống bủn. 


- Bà nói thế thì ai tín được 2 


- Các ông cứ hỏi cụ tiên chỉ làng tôi xem. Hôm ấy 
chính anh người ở nhà cụ ấy đang cày, thì con bò cứ 
lút mãi chân trước xuống. Khi ngập đến cố nó kêu 
rống lên. Anh ta phải chạy về gọi người ra khiêng bò. 
Lúc rút được chân bỏ lên, con lươn vẫn còn lủng lắng 
ở chân nó. Thế có khiếp không ? 


Có mà bò sa lẩy, kẽ chân kẹp trúng con lươn, rồi 
khi kéo chân bò lên thì lươn dính lên theo ! 


Thế nhưng, con bò cứ lút mãi xuống, còn con lươn 
khi người kéo lên mới thấy đeo lũng lắng, nó chả kéo 
mà lại thế 2 


74 s .Xho tàng Truyện Trạng 1ệt Nam 


————————— 


16. BẮC THANG HÁI RAU DỀN 


Khách vừa vào nhà, hỏi thằng bé : 
- Bố cháu có nhà không 2? 


- Bố cháu đang bắc thang hái rau dền ở ngoài 
vườn ấy ! 


Lấy làm lạ, ông khách hỏi lại : 
- Làm sao hái rau dền, lại phải bắc thang ? 
Thằng bé nói : 


- Cây rau dền nhà cháu cao lắm, thang dài mới 
bắc được tới ngọn, chứ thang ngắn thì không với tới I 


Khách ra vườn thì quả thấy ông chủ nhà đang trèo 
thang, hái những ngọn rau dền mọc ở bờ tường đắp đất. 


17. XÂU TIẾT CANH 


Có khách, ông sai con làm thịt vịt, cả con vịt chỉ 
ngon có bát tiết canh, thì con trai đánh lại không đông. 
Lúc uống rượu, ông khách cứ suýt xoa : 


- Khổ, bác khách khí quá, giá cứ để cho tôi đánh cho. 


Truyện các làng Trạng s 75 


Ông chủ bảo : 


- Thì khổ, để cháu làm cho quen, ngờ đâu, chứ tôi 
mà đánh tiết canh ấy à ? Cứ gọi là lột cả bát lấy ra, 
đem xâu, treo ở đầu nhà được. 


18. BÁNH DẦY LỚN 


Tôi có mẫu ruộng thượng đẳng điền do cha ông để 
lại, hai chục năm nay tôi vẫn cấy nếp cái. Hôm phải lo 
việc làng, cả họ tôi phải xúm vào giã nếp làm bánh dầy. 


Bánh làm bằng nhân đỗ, mỡ, hạt tiêu, khi đem ra 
đình cả họ khiêng không nổi, phải nhờ cả xóm giúp. 

Cúng thần xong, làng hạ lệnh chia, không có dao 
nào cắt nổi, phải lấy búa mà bổ. 

Làng cử hai anh lực điền bổ bánh. Búa chém xuống 
một tiếng “bộp”, đỗ bắn ra, sức những anh lực điền hơn 
hai mươi tuổi mà ngã lăn kênh, mùi hạt tiêu sặc mũi, làm 
ngạt ngất nhiều người suốt bốn ngày liền. 


19. CỦ SẲN DÀI 


Mình kén được giống sắn mới củ dài đáo để, ai lại 
vào trong vườn, khi dỡ củ luống nọ cứ ăn xiên qua 
luống kia. 


76 s ,XÀo tàng Truyện Trạng ]?êt Mam 


Năm nọ, cháu nó cắm có một cây cọc làm rào, thế 
là củ nó xiên qua vườn vào sân, xiên qua sân vào nhà 
làm nứt cả nền. Cháu nó chỉ đào đoạn ngang sân, lôi 
lên, xắt phơi được hơn ba chục gạt. Còn đoạn ăn vào 
nền nhà đành phải bỏ. Giá đào được thì phải được 
mươi gạt nữa | 


20. TRÂU BƠI NGỬA 


Trẻ làng bên cho trâu qua ngòi sạng chăn chung 
đồng với trẻ em Hòa Làng. Gần tối, trâu no, các em 
làng bên lùa trâu xuống ngòi, đứng trên lưng chúng để 
chúng bơi về bờ bên kia. 


Một em ra vẻ hãnh diện đứng trên bờ, nói với em 
Hòa Làng : 

- Mày coi, trâu.t†: o bơi giỏi không ? 

Em Hòa Làng c†:ê : 


- Trâu bơi sấp thì có gì là giỏi, trâu bọn tao về làng 
toàn bơi ngửa. 


Sáng hôm sau các em làng bên cởi áo bơi qua 
ngòi để xem trâu Hòa Làng bơi ngửa. 


Đến nơi, chờ mặt trời lên, các em Hòa Làng mới 
chỉ xuống bóng đàn trâu dưới ao, đúng là con nào 
cũng bơi ngửa (chúng đi trên đường độc đạo, hai bên 
là ao). 


Truyện các làng Trạng s 77 
|—_—==—=— —ằ_——==EPEPE£E=—=EE=ŠEỄỄ®ỄƑỄ>£Ƒ£>>PỄPỄP—ễễỄễễễễễ 


21. KHOAI SỌ BỞ 


Mất tiền mua khoai sọ, bà không tội gì mà không 
mua khoai sọ Hòa Làng nhà chúng em, khoai đất cát 
trên đồi bở ơi là bở 2 


Khoai Hoa Lạng nấu đôn cơm bở tơi ra như cơm 
đỗ vậy. Nếu luộc ăn, thì khi bóc vo phải gượng nhẹ 
nếu không nó bở tung ra hết. Nếu có hầm phái hầm 
bằng nồi đồng, chứ cái kiểu quét sạch bếp úp khoai 
bằng nồi đất rồi quấn rơm vào để đốt, thì đến lúc mở 
ra khoai bở vun ra như cám, vỏ ruột lẫn lộn, làm sao 
mà ăn được. 


22. KHOAI NƯỚC DẺO 


Khoai nước làng tôi nhổ lên, dọc nó chẻ ra xào với 
lòng gà thơm ngon hơn mướp. hương; rễ muối dưa ăn 
dòn, rau giá còn thua, còn củ luộc ăn dẻo phải biết, 
nhưng nhớ lấy dao mà cắt, đừng có cắn mà chết toi đấy ! 


Ở làng tôi, đã có nhà vất một củ khoai nước luộc 
cho chó ăn. Chó vừa ngoạm một cái vào củ khoai, hai 
hàm răng liền gắn chặt vào nhau không há mồm ra 
được nữa, có mà thánh cũng không gỡ ra được, chỉ có 
mà thịt chó đi. 


78 s .XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Nam 


23. ỚT CAY 


- Bác mua ớt hử 2 Mua đi, ót Hoà Làng đây, ót đồi 
đây, cay lắm ! ẤY, đừng có ngửi, ngửi một tý là cay 
xông lên tận óc, hắt hơi bảy ngày không thôi.. 


Khách vẫn chê : 


- Bà nói ngoa quá, ớt đẹp quả thế này có khi là ớt 
ngọt chứ chưa chắc đã cay. 


Bà Hòa Làng : 

- Lại chả cay, ông nhấm thử một tý xem, cay ngắn 
lưỡi ngay. 

Ông khách ù té chạy : 

- Thôi, thôi, thế thì cay quá, bố ai dám mua ? 


24. CHIM ĐẬU BẬT GẠCH 


Một bà Hòa Làng đi chợ bán chim bồ câu. Đôi 
chim chưa ra ràng, đầu còn đầy lông hoa gáo và giống 
lại hơi nhỏ, bà khách chê : 

- Giống chim của bà thì khỏe, nhưng phải cái bé 
con quá. 


Truyện các làng Trạng s 79 


Bà chủ : 

- Bé phải gió, nó đã ra ràng đâu, chim này lớn lên 
ấy à I.. Nhưng xin hỏi bà nóc nhà bà xây gạch hay đặt 
ngói úp 2? 

- Ngói úp ! 

- Ngói úp ? Thế thì được, chứ xây gạch mà nó đậu 
xuống là bật mạch, viên gạch rơi xuống sân ngay, còn 
nếu là nhà tranh thì lúc nó sà xuống sắp đậu là mái 
tốc sạch. 


25. GÀ BẰNG CHIM ĐẠI BÀNG 


Nhà bà có mái gà ri mẹ bị cáo bắt, bà đem lồng 
gà con ra chợ bán, ai cũng muốn mua, nhưng sợ gà 
rù. Bà bảo : 

- Gà nhà tôi cáo bắt mất mẹ đấy, các bà cứ mua 
về mà nuôi, đập đầu nó cũng chẳng chết nữa là rù. 

Khi sắp ngã giá, thì có người dèm pha là gà ri. 

Bà cãi : 

- Có mà gà ri, gà này lớn lên thì phải bằng con đại 
bàng, may nó không biết bay, chứ nó biết bay nó cắp 
nổi cả bà lân công chúa lên trời ấy chứ ly 


ôƠ + ,XÀe tàng Truyện Trạng 1ệt /Vam 


26. LÀM GÌ PHÁI HỌC NỮA ! 


Một anh thích học nói khoác hồi han tìm đến cụ 
già nhất và cũng nói khoác giỏi nhất làng Hòa Làng : 


- Cón từ xa đến, xin thầy chỉ giáo cho. 
Cụ nhìn anh rồi thm tỉm cười, hồi lâu mới cất giọng : 


- Thế dưới làng anh không có ai biết nói khoác ư 
mà phải lên tận đây học nói khoác ? 


Anh học trò thưa : 
- Thưa thầy, cả làng không có ai biết nói khoác cả ạ ! 
Ông cụ khen : 


- Thế thì anh nói khoác hơn thầy rồi, làm gì còn 
phải học nữa 2? 


Truyện các làng Trang s 81 


DƯƠNG SƠN NÓI PHÉT 


Hòa Làng nói phét có ca, 
Dương Sơn nói phét bằng ba Hòa Làng. 


Câu ca xưa, phản ánh trình độ nói phét của hai 
làng ở gần nhau như một phản ánh vừa mang tính 
trào lộng vừa mang tính thực tế: Dương Sơn chỉ cách 
Hòa Làng mấy ngọn đổi và chung đồng với nhau, 
cùng thuộc tổng Hòa Mục, huyện Yên Thế (huyện 
này có thời gọi là huyện Thanh Am, châu Lạng 
Giang). nay là thôn Dương Sơn, xã Liên Sơn, huyện 
Tân Yên, tỉnh Hà Bắc. 


Dân vùng Dương Sơr: - Hòa Làng nói chung là 
nghèo. Nhưng so với những làng nghèo với nhau, thì 
Dương Sơn dễ chịu hơn, lại là đất có học, trong làng 
có nhà bình văn gọi là “Dương Sơn hội quán". Do vậy, 
dân Dương Sơn có phần tự hào về địa phương mình, 
họ không muốn thua kém a: 3iểu gì, kể cả tài nói 
khoác. 


Chung đồng với nhau, hằng ngày đi làm, dân Hòa 
Làng khoe nói khoác giỏi, dân Dương Sơn cũng chẳng 
chịu nhịn. Họ bảo : Chúng tôi còn giải bằng ba I 


Cũng từ đó mà nảy sinh câu ca : “Hòa Làng nói 
phét có ca, Dương Sơn nói phét bằng ba Hòa Làng”. 


82 s ,Xho tầng Truyện Trạng 1ệt am 
Rost6i25614646i-  1805iyit0i00(/06s08fEit6kocAl9DDOOE.. 
Vì muốn trội hơn “bằng ba Hòa Làng” - nên chuyện 
nói khoác Dương Sơn chỉ cốt để cười cho vui, không cần 
lý lễ nhiều, cốt sao nói khoác “bằng ba" là được. 


Truyện nói khoác Dương Sơn có từ lâu đời, 
nhiều người nói khoác đã thành nghệ nhân. Dân làng 
Dương Sơn đến nay còn nhắc đến cụ Nguyễn Tam, 
người đã nhớ và kể nhiều truyện cũ, của làng, đồng 
thời cũng “sáng tác” thêm nhiều chuyện nói phét mới. 


Cụ Tam kể chuyện rất có duyên, ngoài nội dung 
gây cười, cụ còn dùng điệu bộ, âm thanh, lúc cụ dâng 
hai ria mép phải, lúc cụ cụp ria mép trái, lúc ngoáy 
tròn cả hai bên ria mép, múa may chân tay, thay đổi 
giọng nói, tạo nên những chuỗi cười thoải mái đối với 
người nghe. 


Cụ tam bà vốn là nghệ nhân ca trù. Mỗi khi cụ 
ông kể chuyện, cụ bà ngồi nhai trầu tán thưởng và hỗ 
trợ, lúc nguồn chuyện của “đức lang quân” bị cạn. Cả 
làng gọi cụ ông là Trạng Bố, cụ bà là Trạng Mẹ. 


Hai cụ không sinh con, nhưng sống với nhau rất 
hạnh phúc, đêm nào nhà cụ cũng chật người đến 
nghe nói khoác. 


Cụ Tam mất, dân Dương Sơn, trẻ già, trai gái, ai 
cũng thuộc nhiều truyện “cụ Tam", tiếp tục bổ sung 
và sáng tạo để vui với nhau, và những truyện đó 
thường được gọi là truyện “nói phét cụ Tam” cũng như 
kiểu truyện ông Ó, truyện Ba Phi ở Nam Bộ vậy. 


Truyện các làng Trạng * 3 


K  vxïáaaa an ho ÔNG CÔ NNNNN 


1. NÓI KHOÁC CỤ TAM 


Anh thanh niên về Dương Sơn, gắp một bà Cụ 
trông bộ hiền lành, chậm chạp đến nỗi hỏi hai ba câu 
mới nói : 


- Bà là người Dương Sơn, chắc bà thuộc nhiều 
truyện nói khoác cụ Tam ? 


Âm à mãi, bà cụ mới nói lên được : 
- Ối trời ! Chuyện nói khoác cụ Tam ở đất Dương 


Sơn này ai mà chả biết hàng trăm chuyện, có mà kể 
đến hàng tháng, không hết. 


Anh thanh niên mừng rỡ : 


- Vâng, cụ có thể kể cho cháu nghe mươi chuyện 
có được không ạ ? 


Bà cụ nói ngay : 


- Cả chục chuyên cơ ư 2 Thế thì tôi chiụ, già rồi, 
nói trước quên sau, tôi chỉ nhớ lõm bõm vài câu. 


(Thì ra bà cụ hiển lành này cũng biết nói khoác 
đấy chứ). 


84 s.XÀo tàng Truyện Trạng T?ệt Mam 
———————————————__ 


2. NÓI KHOÁC VỀ LỆ LÀNG 


Vì thờ chung một thánh (Cao Minh Đại vương), 
nên Kẻ Sậy và Kẻ Nẻo có ước là : “Trai gái hai làng 
không được lấy nhau”, và ba năm một lần đón hàng 
ước xuống chơi đình vào ngày thứ ba của các trà đám, 
Sau con cháu phá lệ này, lại nói khoác rằng : 


- Dân hai làng quý nhau quá, mới xin thông hiếu, 
thánh e: e lấy nhau nhưng bắt nhà gái chỉ được lấy : 


Trăm miếng trầu trăm quả cau, 
Và phải : 
Suốt đời không được cãi nhau một lần. 


Cho nên, những cặp vợ chồng người hai làng này 
lấy nhau suốt đời hòa thuận. 


3. CỤ TAM “BẮN ĐÌNH” 


Cụ Tam kể : Đình Kẻ Nẻo dựng xong hơi nghiêng 
về phía Bắc, hai hiệp thợ và cả dân trong làng xúm 
vào bắn suốt bốn ngày mà không tài nào chữa được, 
đànnh chịu để vậy. 


Truyện các làng Trạng s 85 


Đến đời tôi, dân nhở sửa lại, tôi bèn hái một bã lá 
đặt vào nơi cột cái, về phía hướng đông. Hút chưa tàn 
điếu thuốc, mọi người bỗng nghe đình chuyển răng 
rắc, chỉ vài giờ sau đình lấy lại thăng bằng. Suýt nữa 
nó nghiêng về phía đông, nếu tôi không kịp dơ tay 
chăn lại. 


Thế rồi tôi bốc bã lá ra, đình mới cân như bây giờ 
đấy chứ ? 


4. TÁT HỔ RỤNG MẤT RĂNG NANH 


Hôm đó, tôi đang cày thì nghe tiếng hổ con kêu 
lóoe chóe trên đồi, tôi vội dừng trâu lại, chạy lên đồi 
đón bắt. Tôi đang êm hai con hổ con quay về, thì hổ 
cái ở đâu chạy tới, nó nhe răng ra, nhảy vào về tôi. Tôi 
né tránh khỏi, thuận tay tôi cho nó một cái tát, làm hổ 
rụng một cái răng nanh. Cái răng bắn ra cắm vào cây 
dẻ, làm cho cây dẻ gãy đôi. 


5. BẮT HỒ CON NGAY TẠI HANG 


Tôi đem hai con hổ con ra Hà Nội bán. Bán xong 
rồi thì chuyện mới đến tai ông trưởng gánh xiếc Tạ 
Duy Hiển. Ông ta tiếc quá, mời tôi về nhà đãi đằng 


86 s Xe tàng Truyện Trang 1ệt Mam 


Khousee. .———==ee==——— 
như thượng khách. Sau đó đặt mua một cặp hổ con 
khác. Tôi nhận lời ra về, hứa sẽ cố gắng. 


Tìm được hang hổ con mọn, tôi chui vào, rón rán 
bò đến chỗ con hổ bổ đang ngủ, nhổ trụi râu nó, nó 
buồn lại càng ngủ say. Vượt qua người hổ bố, tôi lăn 
đến chỗ hai con hổ con, bịt mũi đem ra, hổ bố vẫn 
ngáy rền vang. Đúng là ngáy như hổ. 


6. SĂN HỔ 


Thuở ấy rừng núi Dương Sơn còn rậm lắm, hằng 
ngày hể kéo về, đi rầm rầm như đàn trâu. 

Xếp Tây ở đồn Cao Thượng sợ quá, lên yêu cầu lý 
trưởng Dương Sơn cùng phối hợp trị hổ. Lý trưởng giới 
thiệu tôi với xếp đồn. Tôi nói : 

- Bẩm quan lớn, xin ông cứ yên tâm, tôi sẽ bắt 
sống con hổ đầu đàn, thì cả đàn hổ phải sợ mà bỏ đi 
hết. 

Xếp Tây hỏi : 

- Làm thế nào mà bắt được 2? 

- Dễ thôi, đấy là một con hổ đực, hôm nó xuống làng 
định bắt con bé nhà tôi, tôi phang cho một nhát đòn gánh 
làm gãy hai cái răng cửa, vì vậy nó rất sợ tôi. 


Đồn trưởng Tây lại hứa : 


T†ruyện các làng Trạng * 87 
55... . 1... (ad e2. 
- Nếu ông bắt được nó, quan lớn sẽ phong ông 
làm lý trưởng Dương Sơn, còn thầy lý sẽ lên làm phó 
tổng. 


Tôi đẽo lại cái đòn càn cho thật nhọn, nấp vào 
một gốc dẻ, rình chờ đàn hổ kéo về. 


"V8 mây có rồng, lộng phong có cọp”, trởi đang 
gió đông, tôi thấy nổi gió tây, rồi một mùi thối tanh 
nồng nặc xông đến. 


Đàn hổ từ Hố Điềm kéo xuống. Hôm nay, con đầu 
đàn đi sau cùng. Tôi chờ cả đàn đi qua rồi, đâm một 
nhát vào hậu môn con hổ đực ấy. Nó gầm lên, thế là 
cả đàn cứ thế bỏ chạy về rừng.. 


Tôi xiên mạnh đòn càn vào giữa bụng nó, rồi nhấc 
bổng lên, cứ thế gổng trên vai đi xuống Cao Thượng. 
Con hổ gầm rú, dãy dụa, hét vang cả đất trời.. 


Lính Tây, lính ta chạy ra xem. Tôi huơ con hổ đến 
đâu, mọi người chạy dạt đến đó... 


Sau đấy, viên xếp Tây bảo : 


- Tiếc quá, ông bảo bắt sống mà ông lại làm chết nó 
rồi, giá nó còn sống thì quan lớn đưa về Paris triển lãm. 


- Bẩm quan lớn, khó gì đâu ? Quan lớn đóng lấy một 
cái cũi sắt mà nhốt, tôi rút đòn càn ra và đặt một bã lá 
vào vết thương nó lại khỏi liền thôi mà. Thuốc của tôi dăt, 
cột đình nghiêng còn phải đứng thẳng kia mà 


Thế là tôi rút đòn càn và vơ một nắm lá thuốc bỏ 
vào mồm nhá nhỏ, đặt vào chế vết thương con hổ 
trước khi bỏ nó vào cũi. Mấy ngày sau con hổ khỏi 
hẳn, và bây giờ vẫn ở bên vườn bách thú bên Paris. 


68 s ,XÀo ràng Truyện Trạng 1'ệt Vam 


7. UỐN SỪNG TRÂU 


Ông em kết nghĩa ở Kẻ Sậy đem trâu xuống chợ Mọc 
bán. Con trâu khá đẹp, chỉ tội vênh sừng, nên không ai 
mua, đành cho về nhà cụ cả Tam gửi. Cụ bảo : 


- Chú cứ yên tâm ở đây chơi, uống rượu, tối anh 
uốn lại cặp sừng là mai bán được ngay. 


Ông ở Kẻ Sậy thắc mắc : 
- Sừng trâu cứng thế, uốn thế nào được hả anh 2? 
Cụ Tam giải thích : 


- Khó gì đâu chú ? Cắt một cây chuối con, rồi đốt 
lửa lân nướng cho thật nóng, rồi cắm vào sửng nó là 
uốn được ngay thôi. 


8. GỒNG BÒ 


C:; Tam nói chuyện với một bác nông dân. 


- Nhà mình nghèc, không có bò cày mới phải đi 
nhờ bò của lão chánh tổng. 


Lão ta xỏ lá, cho mượn con bò đực thiến già, tuy to 
xác nhưng vừa yếu, vừa lười. 


Truyện các làng Trạng s 89 


Cày vài xa chán quá, tôi xách mẹ nó bốn chân 
lên, lấy chạc buộc lại, cứ để cả cày lẫn bắp thế gồng 
về trả cho chủ nó, không thèm mượn nữa. 


9. CHÓ HỤT CÂN 


Một bác ở Dương Sơn có nuôi một con chó đen 
tuyển. Nó giữ nhà chắc hơn thần giữ của. Tuy nhà ở 
trang trại, nhưng không hề mất trộm bao giờ. Bác quý 
con chó lắm, ai trả bao nhiêu tiền cũng không bán. 
Mới nuôi một năm mà con chó nặng đến hai chục cân. 


Bác chăm con chó béo núc, béo nhẫy, đến nỗi mỡ 
chảy ướt cả ra lông, mùi bay tận vào rừng. Thế là con 
hùm xám chột mắt mới về rừng Dương Sơn ngửi thấy 
mùi mỡ chó, nó lần vào định bắt. 


Con chó đánh hơi thấy hùm, sủa lên mấy tiếng rồi 
quắp đuôi chạy biến ra ngoài. Trời tối như mực mà bác 
phải đuổi theo con chó. Nó chạy đến là nhanh, mà bác 
cũng theo cũng thật là riết, chạy được độ ba mươi cây số 
thì bác mệt quá, đành phải đi chậm lại và cất tiếng gọi. 


Nghe tiếng chủ nhà, chó dừng lại, bác mang nó về 
đến nhà, thì trời vừa sáng. 


Khi cân lại, con chó chỉ còn đúng sáu cân. 


9Ó * ,ÁÀo rằng Truyện Trang Tiệt /Vam 


10. CON CHÓ LẠI LÊN CÂN 


Vừa đem con chó về sáng, thì đêm con hùm ấy lại 
lần vào. Đêm đó, trời tối lại mưa phùn. Biết rằng hùm 


vẫn hay đi kiếm ăn vào những đêm tối như thế này, 
bác vân ra đón lõng trước. 


Vừa đứng vào chỗ lũy có thế vững, đã ngửi thấy 
mùi hôi thối sực lên, bác chuẩn bị tư thế... 


Quả nhiên con hùm nhô đầu lên khỏi bờ lũy. Bác 
lấy hết sức bình sinh tát một cái cực mạnh, con hùm 
ngã vật ngửa giẫy dụa và vùng chạy. 


Bác liền đốt đuốc soi đường lần theo vết máu tìm 
hùm. Ra đến bờ suối, bác thấy con hùm uống no nước 
nằm lăn ra chết. Giơ đuốc ra soi, bác thấy nó gãy sáu cái 
răng và hộc máu qua lỗ mũi, lỗ tai. Chẳng cần gọi ai, bác 
túm đuôi lôi về mổ thịt chia cho cả làng ăn hai ngày mới 
hết. Còn mật hổ bác giốc ra được đầy một bác. 


Con chó thấy con hùm chết khoái quá mừng rối rít. 
Sau khi cho chén bữa thịt hùm no nê, cân lại con chó 
thấy nặng tới hai mươi lăm cân, lãi năm cân. 


Truyện các làng Trang s 91 


11. RẮN NUỐT CẢ CÂY XÀ BENG 


HÌì hục đào ba ngày trời một cái hang rắn, mới tới 
chỗ con hổ mang vằn nằm. Tôi đang định túm, thì nó 
lao ra há mồm, thè lưỡi. Tôi lấy chiếc xả beng lao vào 
mồm, không dè nó nuốt chửng xà beng và rượt đuổi. 
Tôi đành bỏ chạy. 


May quá, trong bụng nó có cây xà beng năng, nên 
nó chạy chậm, nếu không nó sẽ nuốt cả tôi. 


Cuối cùng, con rắn mệt, nắm dí một chỗ. Tôi lôi về 
mổ ra được gần hai bát lớn mật. 


12. NỐT RĂNG CHUỘT 


Tôi đi cày về, giữa đường bắt được một con ếch, 
lại vồ được một con chuột. Tôi buộc hai con vào nhau, 
móc trên hò cày gồng về. 


Dọc đường, chuột và ếch đánh nhau lóe chóe. 
Con chuột bị ếch vả rụng một cá: răng rơi xuống đất. 
Sau có người nhổ lên đem về cưa nhỏ ra, làm đá tảng 
kê cột nhà. Nốt của nó rơi bây giờ thành cái chuôm 
đồng Húng. 


92 « ,XÀo tàng Truyện Trạng T3ệt /Vam 


————————————————BS—_ 


13. ẾCH DƯƠNG SƠN 


Ông ở Dương Sơn nghe chuyện ếch ở Hòa Làng 
to đến nổi một con mà cả nhà ăn hai ngày mới hết, 
không chịu, nói : 


- Thấm gì với ếch ở Dương Sơn. Hôm nọ, mưa 
rào, tôi đi soi, thấy mắt một con loé lên bằng hai cái 
đèn pha ô tô. Tôi tiến đến gần thì nó chui vào hang, 
đành đánh dấu hỏ về. 


Sáng hôm sau, ba bố con đem xà beng ra đào. 
Đào suốt buổi mới bắt được chú ta. Tôi lấy chạc tré' 
nghiến lại, cho hai thằng con khiêng về, lột da đem bịt 
chiếc trống họ, còn thịt khao cả xóm, ăn ba ngày liền 
mới hết. 


14. ẾCH XAY LÚA 


Ông bạn bên xóm đồng kể : 


- Tôi đi cày, vô tình vấp phải chú ếch đang nằm 
ngủ. Nó đạp một cái, cày bật trở lại, tôi ngã ngồi xệp, 
nhưng rồi tôi vùng dậy ngay, cố sức vồ được, tôi trói 
nó lại và buộc trên hò cày. 


Truyện các làng Trạng s 93 


Về nhà, tôi buộc nó vào cái tay cối xay lúa và đi 
làm tiếp việc khác. Chiều về, vợ tôi hỏi : 

- Bố nó xay lúa hử ? 

Tôi ngạc nhiên : 

- Ai xay ? 

Vợ tôi gắt : 

- Chỉ có tôi và và bố nó nếu ông không xay, thì ai 
xay mà không hứng, không đậy gì cả, để gà bới toanh, 
bới hoành ra như thế này 2 

Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra : 


- Thôi bỏ mẹ rồi ! Chắc con ếch nó nhảy, nó quay 
cái cối xay, chứ ai vào đây. 


15. CỦ SẮẲN DÀI 


Cứ bảo sắn dưới Hòa Làng củ dài xiên qua sân, 
đã thấm vào đâu. Cổng nhà tôi có một cây sau sau lâu 
năm bão tố, tiếc cái hốc của nó hẩu, tôi mới đặt một 
gốc sắn. 

Đầy năm, tôi dỡ chỉ thấy có mỗi một củ nhưng rất 
dài. Củ sắn dài quá, từ đất nhà mình ăn ra đến đường 
cái làng, qua đường cái làng ra bãi tha ma, qua bãi tha 
ma nó cắm xuống ao bùn hẩu. Nóng ruột quá, thấy 
đất mềm, cứ thế tôi lôi, lôi mãi vẫn chưa thấy hết. Tôi 


Ø4 ».XÀo tầng Truyện Trạng ệt Vam 


ngoảnh mặt lại đi và dắt củ sắn theo sau như dắt bò. 
Trước còn đi từ từ, sau chạy lôi nó theo tùn tụt: 


- Chạy được một đoạn xa, tôi ngoảnh lại, tưởng 
con trăn đuổi mình, hoảng quá, tôi rẽ ngang, thế là 
nghe đánh "rắc" một cái, củ sắn gãy một đoạn dài. 


16. SẲẮN BỞ 


Sắn nhà tôi bở quá thành ra chỉ luộc chứ không 
dám nướng, mà bà nhà tôi lại cứ thích ăn sắn nướng. 


Hôm giỡ khóm sắn đầu nhà, bà ấy đem lùi một củ. 
Lúc chín, tôi vội vàng đem bửa ra. Sắn bở quá, bột 
bay lên bạc trắng cả đầu. Bột sắn tung ra cả nhà. Có 
người hàng xóm đi qua bảo : ông bà làm sao mà phải 
rắc vôi bột ra khắp nhà thế kia. Bửa một miếng ăn, bột 
tung lên, hai vợ chồng không nhìn thấy mặt nhau nữa. 


17. SỐT CAO 


Suốt đời tôi, trận sốt ấy là cao nhất. 


Hôm ấy, tôi đang dỡ sắn trên đổi thì thấy trong 
người hơi gây gây sốt. Rồi cứ mỗi lúc một sốt cao hơn, 
người nóng hầm hập, tôi đành phải bỏ về. 


Thtưuyện các làng Trạng s 95 

K5 ..... 11.96 .iáaố a6 s0 
Tiện tay, tôi dắt một củ vào lưng quần để về cho 
cháu nó nướng. Nhưng sốt caø quá, về đến nhà, tôi 
lấy củ sẵn ra thì thấy nó đã chín nục và bở tung ra rồi. 


18. BÁNH ĐA ĐÒN 


Nhà có khách chẳng có gì ăn, mẹ đĩ nhà tôi đành 
tang vài đấu lạc và mua hai chục Bánh đa. 

Tôi bảo : 

- Phải bảo họ quạt thật khéo, nướng thật dòn và 
mang về mau, để ăn nóng mới ngon. 

Một lát thấy mẹ cháu bưng mang về hai chục 
bánh đa sống chưa quạt, tay bưng chậu than và bảo : 

- Phải về nhà quạt, chứ quạt sẵn đem về thì nguội 
mất, còn dòn gì nữa ? 

Tôi ngẫm : 

- Đúng thật, quả là “giàu vì bạn, sang vì vợ” 

Thế là nhà tôi quạt than nướng bánh, được cái nào 
tôi để vào giường cái ấy, buông màn cẩn thận. 


Ai ngờ, chồng bánh đa hai chục chiếc vừa để đó, 
quay ra dọn mâm, một con mèo bị chó đuổi chui tọt 
vào màn, làm vỡ vụn cả chồng bánh hai chục chiếc, 
thế có chết không ? 


Ø6 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


19. CẮN CHẮT 


Cụ Tam kể : Cái năm đói kém ấy, tôi phải xuống 
Hải Phòng làm thuê. Khi về, tôi đi đò dọc từ Phả Lại 
đến Bố Hạ. Khách nằm đò chật như nêm cối, ngồi 
cũng dở mà nằm cũng dở. Tôi cố chen mãi, cũng chỉ. 
được một chỗ nằm nghiêng và bị dồn ép dữ quá. 


Đêm nằm buồn, tôi dỡ bao lấy vài hột gạo cắn 
chắt cho đỡ buồn mồm. 


Bỗng có người hỏi : 

- Bác này cắn cái gì mà nghe công cốc thế 2? 

- Cắn con rận. Tôi trả lời. 

Người hỏi sửng sốt : 

- Rận bằng ngần nào mà bác cắn nghe kinh thế ? 
- Bằng hột gạo. 


Hồi ấy thì rận nhiều người có lắm, thế mà mấy 
người nằm chung quanh cứ dạt mãi ra xa làm cho 
mình nằm thoải mái vô cùng. 


Truyện các làng Trạng *s 97 


1“... ouou5aan 


20. CÁI NẤM RƠM 


Trời mưa dầm, tối đen như mực. Con chó nhà tôi 
thỉnh thoảng lại sủa nhanh nhách và hậm hực hướng 
ra phía đồng rơm. 


Ngờ là có trộm rình, tôi khẽ đẩy cửa lẻn ra ngoài. 


Bỗng tôi chột dạ, dựng tóc gáy, dừng lại. Thằng 
trộm đang rình sau đống rơm, cạnh chuồng lợn. Nó đội 
nón, cúi lom khom, nó lại ngẩng đầu nghe ngóng, rồi 
nó lại nhích lên, rồi lui xuống.. 


Con chó vẫn sủa tiếng một. Tôi quơ cái đòn càn, 
rón rén đi dọc mái hiên, bò vòng qua gốc ổi, đến sau 
lưng nó. Nó vẫn mải nhìn vào nhà tôi, cái nón trên đầu 
rung rung. 


Tôi nhảy vọt lên, lấy hết sức bình sinh phang một 
cái.. chỉ nghe tiếng “bụp”, thằng trôm nằm bẹp dí 
không kêu được một tiếng nào. 


Bấy giờ thì tôi đâm ra sợ. Thế là án mạng ở nhà 
mình rồi, ở ngay chân đống rơm cạnh chuồng lợn ! 
Làm thế nào 2 Tôi đành kêu toáng lên : 


- Trộm, trộm... bà con ơi trộm ! 


Vợ con tôi dậy, hàng xóm chạy sang, mọi người 
nhốn nháo soi đèn về phía đống rơm và thấy một cái 
nấm rơm khổng lồ bị nát làm đôi. Thì ra cái nấm dưới 


98 s ,XÀo ràng Trưyện Trạng T?ệt .Mam 
CWö BI s¿-4960/:4404ã0e-xidbclbk2ibol/6.sàdNdlBIEDTEIDUCDEN NCTAN 
đất từ từ mọc lên, giống như một người đội nón, lom 
khom. Do mắt nhắm mắt mỏ, tôi trông gà hóa cuốc, 
tưởng là kể trôm đang ngồi rình, phang cho nó một 
đòn càn. 


21. BẠN HỌC CỦA QUAN 


Quan phủ Yên Thế về ăn cỗ nhà lý trưởng Dương 
Sơn. Một bác nông dân được ông lý gọi đến phục dịch 
Cơm rượu. Thừa lúc thuận tiện, bác ta đến gần quan 
thưa thốt : 


- Dạ bẩm quan, con muốn xin được trình quan một 
việc. Quan phủ lắc đầu : 


- Hôm nay, ta đến dự tiệc với thầy lý, không có xét 
xử gì đâu. Có việc cần thì cứ lên phủ mà thưa ! 


~ Dạ bẩm, hôm nọ con đã lên phủ rồi, nhưng bà 
lớn không cho vào. 


- Tại sao 2 


- Bẩm, hôm đó con lên phủ đã quá trưa, không kịp 
buổi hầu, con xin được vào tư thất để trình quan. Con 
đã nghĩ ra mẹo mà cũng không thành ạ. 


Quan phủ cười : 
- Mày mà cũng biết mẹo mực à 2 Mẹo thế nào 2 


Truyện các làng Trạng s 99 


- Bẩm quan, con mặc quần áo, đội khăn tử tế, đến 
gặp chú lính lệ, nhờ chú ta bẩm lại bà lớn là có người 
bạn học cũ đến thăm quan lớn. 


- Mày láo thế, lính nó đánh cho có phải không ? 


- Dạ không ạ. Chú lệ có vào báo với bà lớn, nhưng 
bà lớn sai chú ấy ra quát mắng và đuối con đi, cho là 
con nói nhăng. Bà lớn bảo rằng từ bé, quan có học 
hành ngày nào đâu mà có bạn học ! Thế là mẹo của 
con bị lộ tẩy. 


Truyện các làng Trang * 101 


"=—-.-..... vs ãaaaãassa 


NÓI KHOÁC TIÊN LỤC 


Làng Tiên Lục trước gọi là Sơn Lục, thuộc tổng 
Đào Quán, huyện Bảo Lộc, phủ Lạng Giang, nay là 
huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc. 


Đây là một làng cổ, cạnh đình làng, có trồng một 
cây dã hương, cây này đã có đến nghìn năm tuổi, gốc 
to bốn người ôm, cao mấy chục mét, cành lá sum 
suê, quanh năm xanh tốt, thuộc diện di tích lịch sử 
được xếp hạng. 


Có lẽ làng lập trên một dãy đồi mà mang tên Sơn 
Lục (đất núi) và sau đó cây cối đã xanh tốt, lâu niên, làng 
đổi tên là Tiên Lục (màu xanh thuở trước) chăng 2 


Dân Tiên Lục nghèo, cần cù, chịu khó cuốc bẫm 
cày sâu. Ngoài lúa ra, xưa kia làng còn có nghề trồng 
bông, dệt vải, trồng dâu chăn tăm, dệt lụa. 


Vải và lụa của làng dệt ra để dùng là chính. 
Người ta truyền tụng rằng đây là nghề của Cao Sơn 


đại vương dạy cho, một lối “ngụ nông ư bình” từ thời 
vua Hùng còn lưu lại dấu vết. 


Truyện cười Tiên Lục cũng là truyện nói khoác, 
nhưng có lẽ vào loại chất phác hơn cả. Qua pho 
truyện cười xung quanh mấy nghề nghiệp có truyền 


102  ,Xo tàng Truyện Trạng Tệt am 


thống lâu đời về đất làng Tiên Lục cổ xưa, ta cảm 
thấy, ngay cả trong lúc nói khoác cho vui, họ không bị 
ràng buộc gì. Người dân Tiên Lục, vốn nổi tiếng tằn 
tiện, cũng rất kiệm !ời (tức là rất hà tiện cả đến lời 
nói). Hiếm có truyện hài hước, khoác lác nơi nào ngắn 
hơn truyện cười Tiên Lục và đây chính là một nét đặc 
sắc của nó, một sự phù hợp tự nhiên giữa nội dung và 
hình thức. 


Truyện các làng Trạng s 123 


————————ễ 


1. LÀ TỔ THIÊN HẠ 


Người dân ở đây thường nói : Làng Tiên Lục 
chúng tôi là tổ cả thiên hạ này đấy : Tiên là gì 2 Tiên 
là trước, Lục là gì ? Lục là màu xanh ! Làng “ xanh 


trước” thiên hạ, chả là tổ thiên hạ ư 2 


.2. CÓ TRƯỚC BÀN DÂN 


Sở dĩ có đất cho bàn dân ta ở là vì có làng Tiên 
Lục chúng tôi. Lục là lục địa, tiên là có trước. Tiên Lục 
là đất có từ trước, có tiên mới có hậu chứ ? 


Đất thiên hạ đều có sau đất Tiên Lục tôi cả. 


3. CÂY DÃ HƯƠNG NGÀN TUỔI 


Ông đã nhìn thấy cây dã làng tôi chưa ? Dã hương 
đấy. Nó đã được trồng hàng ngàn năm nay. Nó to lắm, 
gốc đến chục người ôm mới xuể, thân cao trăm thước 


104 *.XÀo ràng Truyện Trạng 12ệt am 


cành lá xum xuê che mát cả tang, mùi thơm lan khấp 
thiên hạ. 


__ Muốn xem, chẳng phải đến tận làng tôi cho xa xôi, 
tốn kém. Đêm, cử trải chiếu giữa sân mà nhìn lên mặt 
trăng, bóng cây dã làng Tiên Lục in trên mặt trăng ấy. 


4. CÀNH DÀI 


Cây dã làng tôi trồng ở nước Nam mà cành sang 
tận bên Tây mới khiếp chứ 2 


(Toàn quyền ĐÐume đến thăm đồn điền của Véclay, 
trông thấy cây cổ thụ đặc biệt này, đã cho cưa một cành 
dã hương Tiên Lục đem về Pháp làm kỷ niệm). 


5. RỄ CŨNG DÀI 


Cây dã hương làng tôi ở đất Bắc mà rễ nó vào tới 
tận kinh đô nhà vua ở xứ Huế xa xôi. 

Chuyện thật đấy, ai không tin, vào hỏi vua Tự 
Đức. 

(Có một vị quan triều Nguyễn đi kinh lý Bắc Kỳ, 
đến thăm cây dã hương Tiên Lục, đã chặt một đoạn rễ 
đem về kinh đô Huế dâng vua). 


Truyện các làng Trang s 125 


6. MÙI THƠM XÃ 


Cây dã làng tôi là dã hương, gỗ nó để thơm lâu 
hơn cả gỗ trầm hương. Chả thế cây mọc ở làng Tiên 
Lục, cuối phủ Lạng Giang mà mùi thơm ngát tận nhà 
thờ dưới Bắc Ninh. 


(Cha xứ Bắc Ninh lên làm lễ ở nhà thờ đạo xóm 
Tẩy, xã Tiên Lục, giáo dân địa phương biếu nhà thờ 
xứ một cây thánh giá bằng gỗ dã hương. Cha xứ đem 
về để ở bàn thờ Chúa tại nhà tòa giám mục Bắc Ninh). 


7. QUÁ BÔNG LỚN 


Bác có nghe nói làng tôi ngày xưa. có nghề trồng 
bông chứ nhỉ 2 Các cụ bảo rằng ngày xưa có ông tổ 
dạy nghề trồng bông, lúc đầu ông chỉ trồng một cây 
gọi là bông tổ, cây bông tổ rất to mà chỉ ra một quả. 

Quả bông lớn dần rồi to ơi là to, lúc chín nó nổ ra 


một tiếng sạt cả quả núi, bông bắn khắp làng, ai nhặt 
được dệt đủ vải cho cả nhà mặc. 


Quả bông ấy dệt đủ vải cho cả làng mặc, còn hạt 
đủ cho tám xóm làm giống còn lưu đến ngày nay. 


106 * .XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


8. CÂY DÂU TO 


Ngoài nghề trồng bông dệt vải, làng tôi còn có 
nghề trồng dâu chăn tằm, dệt lụa. Dân làng tôi trồng 
toàn giống dâu đại thụ, cây to, lá dày. 


Về dạo đốn cành, nhiều nhà có cây đẫn xuống, 
cành phải một người vòng tay ôm mới xuể. 


(Nhiều nhà đốn dâu nên cành nhiều, người ôm 
một ôm cành, chứ không phải là cành vừa người ôm) 


9. LÁ DẦU TO 


Đã gọi là giống dâu đại thụ, tất là giống dâu quý, 
cây đã to thì lá phải to, chỉ một lá dâu mà tằm ăn mãn 
mùa mới hất. 


10. VẢI BỀN 


Mua vải đi bác, vải tôi dệt thô sợi, nhưng dày và 
chắc, vì sợi tôi xe to, dai lắm. Bố nó nhà tôi chắc 
xương thịt là thế mà mặc cái quần vải nhà dệt lấy, tám 
năm nay vẫn xang xác ra. Chỗ quen biết, bác chả tin 
xuống nhà hỏi bố nó, tôi không nói dối đâu. 


(Chồng hà tiện, đi cày đóng khố, tối ngủ ở trần, nằm 
ổ rơm, đắp chiếu buồm, quần chỉ đi đâu mới mặc). 


11. TẤM VẢI QUÝ 


Ngày ấy, làng tôi có nhà dệt vải, chỉ để trong nhà 
may mặc thảng hoặc mới có bán cho họ Mạc, người 
làng, chứ không bán ra ngoài, không bán cho người 
làng khác, vì vải nhà đó quý lắm, có tấm dệt bốn đời 
mới xong cơ mà. 


(Tấm vải dệt dớ trên khung cửi, cả nhà ai rỗi 
người đó dệt, có sợi thì dệt, không có sợi thì thôi. Bà 
dệt, mẹ chồng dệt, con dâu dệt, cháu dâu dệt, vì gia 
đình này tứ đại đồng đường). 


1OŠ s Áo tầng Truyện Trạng T3ệt “am 
_—ễỄỄỄỄ—ễ_—— 


12. TẤM VẢI DÀI 


Lời người dệt cửi : 


- Vải nhà tôi chỉ có một tấm mà đủ may cho cả 
nhà, cố lúc may cho cả bà con thiên hạ nữa. 


Chả vậy mà một đầu tấm vải còn mắc ở khung cửi 
mà một đầu ở tận phố Nhã Nam. 


(Vì vải còn dệt tiếp nên cắt ra nhiều đoạn đem đi 
may và bán tận chợ Nhã Nam). 


13. ĂN MÃI KHÔNG HẾT 


Có làm có ăn, nuồi tầm không những được áo 
mặc, lại có nhộng ăn, nhộng tằm vừa ngon, bổ, lại ăn 
được lâu. Nhà tôi chỉ có một niều nhộng mà ăn từ năm 
này sang năm khác vẫn không hết, không biết chán. 


(Mùa dệt nào cũng chỉ ăn nhộng tằm, rang chán 
lại rán, rán chán lại kho, kho chán lại xào, xào chán thì 
giã chả, mãi ngấy thì luộc chấm tương... chỉ ăn nhộng 
tầm mà không dám bán nhộng mua thứ khác, vì sợ 
bán rẻ, mua đắt. Đó là tính cách tằn tiện của bà con 
Tiên Lục). 


Truyện các làng Tr4Hg * 129 


NÓI TỨC CAN VŨ 


Can Vũ tục gọi là làng Cán thuộc tổng Vũ 
Dương, đất Vũ Ninh cũ, làng Nghiệm Xá tục gọi là 
làng Ngườm cùng thuộc xã Việt Hùng, huyện Quế 
Võ, tỉnh Hà Bắc ngày nay. 


“Nói tức” là nói mát, nói mỉa, nói móc máy, cay 
độc nhưng có khi chỉ là nói đùa, nói giỡn tùy sắc độ. 
“Nói tức” ứng với cả hài hước lẫn châm biếm. 

Truyện cười của làng này “nói tức" đủ mọi đối 
tượng : Nói tức chàng rể, nói tức con dâu, nóới tức vợ, 
nói tức anh, nói tức người thiếu học.. nói tức cả gia 
súc nuôi trong nhà như bò, chó.. ! Và, nói tức về đủ 
mọi chuyện, có thể là điều chướng tai gai mắt, thậm 
chí là nhược điểm của người nào đó bị phản xạ thành 
nói tức. Nói chung, nói tức chỉ là nói giỡn, nói đùa, nói 
khôi hài, nói để được mọi người đồng tình, vì nó 
không “đánh” ai, nó chỉ thể hiện cái trí tuệ hóm hỉnh, 
tài hài hước hay nếu có “đánh” thì cũng đánh đúng 
chỗ, đánh vào thói hư tật xấu một cách nhẹ nhàng. 


Tuy vậy, truyện cười Can Vũ chủ yếu thuộc loại 
truyện hài hước, hơn là châm biếm. Đó là sản phẩm 
độc đáo của một vùng đất có trí tuệ sắc sảo, hóm 
hỉnh mà chân chất. 


Truyện các làng Trạng » 111 


-—————— 


1. NÓI TỨC CẢ CHÓ 


Trời mưa con chó cứ ở trong nhà sủa nhanh nhách 
về phía cổng. Điếc tai, sốt ruột, ông chủ nhà gắt : 


- Ra sân mà sủa, mà cắn, hay mày sợ ướt thì tao 
cho mượn cái áo tơi này 


2. NÓI TỨC CẢ BÒ 


Con bò đói, bị buộc ở bụi tre, nó lồng lộn muốn 
dứt sẹo chạy đi mà không được, nó bực bội kêu lên : 


- Ủm bò ò.. Ủm bò.. ! 
Một ông lái trâu, người Can Vũ đi ngang qua nghe 
thế, kể vào tai nó nói : 


- Sao mày không kêu “Ủm nghé” có được không ? 
Ai chả biết mày là bò 2 


112 s ,XÀo ràng Truyện Trạng 1'ệt Vam 
The * 


3. BÊ CẢ DẠ 


Bà làng Lựa có con bê bán, nhắm ông lái ở Cạn 
Vũ xuống mua. 


Con bê xấu, bụng cóc phình ra mà bà chủ vẫn 
khoe là tốt, khoe đẹp, ông lái vờ trả giá sát hơn mọi 
người và khen : 


- Bê của bà hơn được cái nó cả dạ, chứa được. 
nhiều cỏ 


4. CON NỮA ĐẦU 2? 


Con rể vay tiền bố vợ để tậu trâu, bố vợ bảo : 


- Nhân tiện tậu trâu, tao đưa tiền mày tậu cho em 
con nghé nữa, để về cho nó chăn. ( 


Chú rể nhận tiền xong, mang ra chợ Phủ Ngườm 
đánh chén. Lúc về, anh dắt một con trâu chửa. Buộc 
trâu ở bụi tre cạnh cổng, anh vào bảo bố vợ : 


- Trâu đẹp quá, nghé cũng đẹp. 
Bố vợ hý hửng chạy ra. 
- Mày đem tiền đi tậu hai con, vậy thì con nữa đâu ? 


Truyện các làng Trạng s 113 
_——__—_—________ ———————— 


Anh ta ©hỉ : 


- Chả hai con là gì đấy 2 Một con đứng, còn một 
con nằm tròng bụng mẹ. 


- Sao mày bảo nghé đẹp 2 
- Thì mẹ nó có xấu đâu mà bảo con không đẹp 2 
- Tao bảo tậu về cho em nó chăn cơ mà ? 


- Thế để nghé chả chăn dễ thả rông ăn lúa cả 
làng. 
- Tao bảo mua nghé để em nó chăn ngay cơ mà 2 


- Thì thầy chỉ bảo chăn, chứ có bảo chăn ngay đâu 2 
Chăn bao giờ chả là chăn ! 


5. TÀI NẤU ĂN 


Cô con dâu mới về, để tỏ cho bố mẹ chồng biết tài 
nấu ăn của mình, sáng sớm mùng một Tết cô đã hì 
hục dưới bếp. 


Thử tài nấu ăn của dâu, bố chồng bảo : 
- Con luộc cho bế rổ rau diếp chưa ? 
Con dâu liền trả lời : 


- Con luộc xong rau diếp từ nãy, giờ con đang đun 
lại nồi thịt đông cho nó nóng ! 


114 + ,XÀo tàng Truyện Trạng ]ệt Mam 
———ÊÂB 


6. TÀI NỘI TRỢ 


Một cô dâu mới về nhà chồng. Để thử tài nội trợ 
của con dâu, bố chồng đưa tiền cho cô đị chợ. Con 
đầu hỏi : 


- Thưa thầy, thức ăn hôm nay mua gì ạ 2? 

Bố chồng bảo : 

- Tùy con, mua cái gì nấu cũng được, kho cũng 
được, xào, rang đều được cả. 

Con dâu : 


- Thế thì con mua cái kiểng vậy ! 


7. QUÉT NHÀ 


Sáng ra, vợ dậy cứ ngồi thù là ở cửa chẳng dọn 
dẹp gì. chồng bực quá bảo : 


- Ù nó đi quét cái nhà đi chứ ? 


Vợ quét nhà, hất ngay mùn xuống sân, rồi lại bục 
cửa ngồi như cũ. 


Chồng lại bảo : 


Thuyện các làng T?qng »s 115 


- 8ao u mày không quét oái sân đi một tý ? 
Vợ cãi lại : 
- Thế sao thầy nó chỉ bảo quét nhà ? 


8. CHÚ SƯ 


Anh ở cày năm cho nhà chùa, anh cày khỏe 
nhưng phải cái tính ngủ dậy muộn. Về dạo nông vụ chí 
kỳ, ngoài đồng người ta đã cày bừa đông đặc mà anh 
vân ngáy như kéo gô, sư cụ nóng ruột quá xuống gọi : 

- Anh ở ơi, anh ở ! Anh dậy ra xem người ta đang 
làm gì ở ngoài đồng kia 2 

Anh ta dậy súc miệng, rửa mặt, đóng lại khố, mặc 
áo, đội nón đoàng hoàng rồi ra cổng chùa đứng chống 
nạnh một lúc lại quay vào : 

- Chú sư ơi, chú sư ! Người ta đang cày bừa đấy 
chú ạ ! 


9. ĐÃ ĐẾN TRƯỚC 


_ Ở nhà, ông anh thường ăn cơm với su hào và cải 
bắp. Hôm ấy, đến nhà em vợ ăn cỗ, anh ta tưởng có 
miến, có măng nấu với thịt, ai ngở cũng lại rặt những 


116 s .Xho ràng Truyện Trạng Tệt Vam 
¬———ễ=___—®ằ-ằ. 
cải bắp, su hào. Khi người em vừa đặt mâm xuông anh 
ta bảo : 


- Cái thằng Su với cái thằng Hào này xỏ lá thật I 
Tao đã gặp mày nhấn mặt, hôm nay tao tưởng đến 
đây thì thoát mày, chẳng dè tao đã nhanh mà mày lại 
đến trước rồi. 


10. XUỐNG EM MÀ LẤY 


Hai anh em nhà ở liền sân và cả hai đều rất hà 
tiện, môi nhà chỉ mua một cái đèn. Một hôm, nhà anh 
gà nhảy đổ vỡ đèn, vợ chồng gắt nhau lục đục mãi. 
Người em nghe thế mới bảo : 

- Bác xuống nhà em mà lấy đèn về đốt ! 

Người anh hỏi lại : 

- Thế rồi ở dưới, chú đốt bằng gì ? 

Người em : 

- Em ngồi mò vậy. 


11. KHĂN VẤN CÁI ĐÈN 


Đèn nhà anh, thông phong ám khói thành một 
vòng đen sì trên miệng mà không chịu lau. 


Truyện các làng Trạng * 117 


Nhà người em có khách. Chị đâu bảo : 


- Chú có phải đốt hai đèn để tôi mang sang cho 
chú mượn ? 


Người em nhắc : 


- Chị có cho mượn thì cho mượn luôn cả cái khăn 
vấn của nó nhé ! 


12. CHO LỢN ĂN NƯỚC AO 


Nhà bà đã đông người mà vẫn không đủ nước gạo 
cho hai con lợn để ăn. Hằng ngày sau khi lợn ăn cám 
xong, bà vẫn phải dội thêm cho chúng vài gáo nước 
muối. 

Ông hàng xóm bảo : 

- Lợn cho ăn nước muối cũng tốt. 

Bà nói : 

- Không đủ nước vo ông ạ. 

Ông hàng xóm vui vẻ : 

- Từ mai, bà sang tôi mà lấy nước vo ! 

Bà ngạc nhiên. 

- Thế lợn nhà ông ăn bằng gì ? 


118 s ,KÀo tàng Truyện Trạng Tệt Nam 
—=.=ẽ==Ẽ`——_—_—_——————_££_ễ. 


Ông bảo : 


- Thế bà lấy hết nước vo rồi, tôi co ă¡: nước ao 
chư biết làm th# nào ? 


13. THUỐC LÁ VIÊN 2 


Anh ta nghiện thuốc lá và lại sành hút thuốc Bố 
nạ loại một. Bởi vậy, mỗi khi ở chỗ đông người cũng 
ngại giở ra, vì những người không nghiện cũng cứ 
“cuốn một điếu cho vui”, nghĩ cũng xót ruột. 


Có lần đi dự đám giỗ, ngồi lâu thèm thuốc, anh gi 
ra cuốn một điếu, đưa lên môi rồi bọc gói thuốc lại, 
cho vào túi. 


Một người ngồi gần bên lên tiếng : 


- Kìa, sao lại hút thuốc một mình ? Bỏ ra để anh 
em cuốn một điếu cho vui ! 


Anh đành bỏ gói thuốc ra và chống chế : 
- Chỉ có thuốc lá sợi I 
Ông Can Vũ ngồi đó chêm vào : 


- Thuốc lá nào chả là thuốc sợi, làm gì có thuốc lá 
viên 2 


Truyện các làng Trạng s 119 


14. KHÔNG PHẢI ĐI XA 


Một tốp các cô nữ ăn mặc khá lịch sự, vừa xuống 
tàu ở ga Hợp Tiến, huyện Yên Thế. Đang trên đường 
vào vùng núi, họ gặp một người Can Vũ cũng vừa 
xuống tàu để mua hom sắn : 


- Các cô đi đâu mà đông thế này 2 

- Chúng cháu đi lấy “lứa” (nứa), bác hỏi làm gì 2 
Thấy các cô nói ngọng, ông lỡm : 

- Chết chữa, !ấy lứa sao phải đi xa thế này ? : 


15. RUNG ĐÙI 


Trai làng Guột cũng quen nghề xiếc cá, cáì nghề 
xiếc trời rét buốt, cá có cóng không chạy được thì xiếc 
mới trúng. 


Quả vậy, lúc đang xiếc được nhiều cá nên ham, 
quên rét thật, nhưng khi lên bờ ngồi sưởi vẫn run bần bi. 


Một đám trai Quột xiếc dưới sông Tào Khê lên, 
đang đốt lửa suởi, run như cầy sấy. 


2O s ,Xho tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


=ễ_=ễễễ.. 


Có anh Can Vũ quần áo ấm, đầu đội mũ lông, đạp 
Xe ngang qua nói : 


- Người ta đi vất vả thế này mà không thương, đã 
được ngồi sưởi lửa, lại còn rung đùi khiêu khích ? 


16. BÁNH RÁN CÓ QUAI 


Một bà ở Trúc Ổ đi chợ về, ngồi chơi trong quán 
nước, hỏi bà ở Can Vũ : 


- Bà mua bánh rán đằng ấy một đồng được mấy 
cái 2 


Bà Can Vũ nói thật : 
- Đồng đôi bà ạ ! 
Bà Trúc Ổ : 


- Thế thì trong này đắt, chợ ngoài em một đồng 
năm cái, y cái tách này này. 


Bà ta vừa nói vừa chỉ vào cái tách, bà Can Vũ 
đang uống nước. 


Bà Can Vũ đặt tách nước xuống : 
- Bánh rán y như cái tách ? Nó cũng có quai hử bà ? 


Truyện các làng Trạng s 121 


17. MẤY CÂY ? 


Anh đi đường hỏi một ông đang tát nước 
- Ông ơi, từ đây đến phố Mới mấy cây ? 
Ông tát nước trả lời : 


- Tôi có là cán bộ lâm nghiệp đâu mà đếm bao 
nhiêu cây để trả lời cho đúng với ý ông. 


18. MẤY GIỜ THÌ ĐẾN ? 


Có người đi đường hỏi ông cụ già : 

- Cụ ơi, cháu muốn đến làng Vệ Xá, liệu độ mấy 
giờ thì đến nơi cụ nhỉ 2 

Ông cụ không nói gì, tưởng cụ ngễnh ngãng, nên 
người đó lại đi tiếp. _ 

Đi được một đoạn, ông cụ gọi lại bảo : 

- Này bác ơi, trở lại đây tôi bảo ! 

Người bộ hành quay lại : 

- Thưa cụ bảo gì ạ ? 

Ông cụ ôn tồn : 

- Bác đi thế, độ năm giờ chiều thì đến Vệ Xá ! 


122 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


so in sa Soe=--ShasPeailếiEuisine 

Người nọ làu bàu : 

- Cụ thật lẩn thẩn quá, lúc hỏi cụ, thì cụ không 
nói, bây giờ đang đi thì cụ lại gọi lại. 

Ông cụ cũng gắt lại : 

- Giá bác hỏi đây về Vệ Xá bao nhiêu Cây số, thị 
tôi nói được ngay, nhưng bác lại hỏi đi mấy giờ thì đến, 


nên tôi còn phải xem bác đi nhanh hay đi chậm để mạ 
tính đã chứ ? 


19. ĐI THÊM 


Một ông ở Can Vũ đang tháo nước mạ chiêm, có 
một người khách đi đường đến làng hỏi thăm : 


- Nhà bà X ở chỗ nào, nhờ ông chỉ giúp. 
Ông tháo nước ngẩng lên : 


- Cứ thẳng bờ ngòi bác đi, độ hai trăm mét nữa thì 
rẽ trái. Người khách cảm ơn và đi. Đi được một đoạn 
xa rồi, ông tháo nước chạy theo gọi. 


- Này bác kia, đứng lại, đứng lại ! 
Người khách sửng sốt, quay lại : 
- Cái gì thế ông 2? 


- Bác đi thêm năm chục mét nữa nhé, năm chục 
mét nữa, rẽ thì có cầu, nếu hai trăm mét rẽ ngay thì 
ngã xuống ngòi. 


Truyện các làng Trạng s 123 


20. LE... SÍT 


Le và Sít là loài chim có hại, thường bay về giãm 
nát lúa chiêm rộc vào dịp tháng ba âm lịch. 

Một ông hay điệu bộ, khi nói thường đệm những 
tiếng 'le.. le..” vô nghĩa vào giữa câu chuyện. 

- Một hôm, nói về cách làm thức ăn, ông ta lên 
mặt dạy đời : 

- Tôi thường hay nói le.. le.. le.. rằng bà con ta 
phải le.. le.. le.. chịu khó le... le.. thăm đồng, một công 
thăm le... le.. bằng trăm công làm.. 

Ông hàng xóm nghe ngứa tai, tiếp lời : 


- Vâng, tôi cũng bảo sít... sít.. sít.. rằng nhà nông ta 
phải sít.. sít.. sít nhớ câu sít... sít... “nhất thì, nhì thục”. 


21. CHỊU CHƠI 


Đã lâu ngày ông Can Vũ mới lên thăm bạn. Bạn 
hỏi thăm sức khoẻ vợ con ông : 
- Thế nào, ở dưới nhà bác gái và các cháu vẫn 
chịu ăn chịu chơi cả chứ ? 
Ông bạn đáp : 


124 s ,Xho ràng Truyện Trạng liệt Nam 


- Cám ơn bác hỏi thăm, được cái các cháu vẫn 
chịu ăn, mẹ cháu vẫn chịu chơi 


22. LÔI RA 


Đám giỗ là chỗ việc làng. Vừa uống rưdu, các cụ 
vừa nói chuyện về công việc làm ăn, về việc làng, việc 
xóm. Chuyện chuyển dần về công việc gián tiếp của 
mấy ông lãnh đạo tổ sản xuất không được rõ ràng. 

Ông tổ trưởng nóng mặt : 

- Ai làm sai, các cụ cứ lôi ra.. 

Ông chủ ở ngoài sân chạy vội vào. 


- Thong thả, thong thả để đến tháng tám mát trời, 
bây giờ là giữa tháng sáu, lôi ra thì chết nắng. 


23. CÁI TÁN 


Ông làm nghề soi cá, khi khách đến mua, có chê 
bai, ông cứ lấy cái tán đèn của ông rộng hơn của 
người khác ra mà quảng cáo. 


- Cái tán của tôi nó to I 
Ông khách ở Can Vũ : 


- Cái tán của ông vừa to vừa dài nhưng đèn của 
ông tối. 


Truyện các làng Trang s 125 


24. ĐÁM CƯỚI ĂN KHOAI LANG 


Ở vùng Can Vũ, Nghiêm xá, khoai lang được gọi 
là củ, mà đây lại là đại đồng khoai lang. 


Ông ở Nghiêm Xá hiếm hoi nên cưới rể. Anh rể là 
người Thanh Hóa. Đám cưới diễn ra sau dịp đối tiền. 


Một hôm, ông đưa rể sang họ ngoại ở Can Vũ để 
ăn cỗ. Có người khách lại gợi chuyện, anh con rể ông 
nói ông lo cho anh tốn kém lắm. 


Mấy ngày sau, có ông ở Can Vũ bảo rằng : 


- Đám cưới bên ông tốn nhỉ, nguyên tiền khoai 
lang đã hết nhiều. 


Ông ở Nghiêm Xá sửng cồ : 
- Ông mỉa tôi đấy à ? Cưới nào lại ăn khoai lang 2 
Ông ở Can Vũ : 


- Thì chính rể ông khoe : Cưới chúng cháu hết 
mười nghìn tiền củ (cũ) mà ly. 


126 s ,XÀo tàng Truyện Trạng 13ệt Nam 


25. KHÔNG LO 


Chàng rể nhà nọ vui 'ình, nhanh nhẩu, lam làm, 
nhưng phải cái đen. Hôm cưới, khách khứa, họ hàng ai 
cũng nhìn anh chằm chặp. Nhưng trò đời “sợ người nói 
phải, hãi người cho ăn”, nên ai cũng nói nịnh : 


- Được cái khỏe mạnh. 

- Nhanh nhẩu đấy chứ ? 

- Đen dòn, xinh trai. 

Ông ở Can Vũ đặt chén : 

- Được cái không lo mối mọt ! 


26. NHUỘM DA 


Nhà bà lấy được cô con dâu đen thủi, đen thui, thế 
mà hôm ăn hỏi, rượu xong rồi, mấy ông nịnh đời cử 
kêu “đen giòn", “đen giòn” nhặng xị cả lên. 


Một ông khác đứng lên nói : 


- Gớm thôi, các ông bảo nó "giòn" đến đâu 2 Liệu 
có bẻ ra uống rượu như bánh đa được không 2 Tôi thì 


Truyện các làng Trạng s 127 


tôi cứ nói thẳng là nó đen. Có cái, đồng ruộng ta, da 
như nó là khoả, may cho nhà mình đấy. Nếu lấy phải 
đứa trắng bủng, nhuộm được như nó, họa có tốn hàng 
gánh lá thâm. 


27. NƯỚC 


__ Ông ta xếp hàng mua nước mắm, đến lượt rồi mà 
vân cầm ngược chai vẫy liên tục. Thấy vậy, chị bán 
hàng vừa đón chai vừa nói : 


- Đưa đây cháu đong cho, vẩy gì mà bác vấy kĩ thế ? 
Ông ta bảo : 


- Tôi phải vẩy cho hết nước đi, vì cần bao nhiêu 
nước thì trong mắm các chị đã cho đủ cả rồi. 


Truyện các làng Trạng s 129 
————rrr—— 


NÓI TỨC ĐÔNG LOAN 


Làng Đông Loan thuộc tổng Trí Yên, huyện 
Phượng Nhỡn (thời Trần gọi là huyện Phượng Sơn, 
thời Nguyễn giải thể, huyện này nhập vào các huyện 
Lạng Giang, Lục Ngạn và Yên Dũng). Có thời thuộc 
huyện Lục Nam - Lạng Giang, hiện nay, là thôn Đông 
Xoan, xã Lạng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc. 


Về nghề nghiệp, ngoài làm ruộng, Đông Loan có 
nghề trồng dâu chăn tằm, nhưng không dệt lụa mà 
bán tơ sang Cảnh Thụy; nghề thợ mộc, thợ ngọa lâu 
đời, làng !'ai có chợ to, một tháng, sáu phiên bán đủ 
mặt hàng. 


Làm tạp nghệ, nên người dân Đông Loan siêng 
năng và rất tháo vát. 


Gái Đông Loan mỏng mày hay hạt, nhanh nhẹn, 
đảm đang và hơi.. tinh nghịch. Nguồn gốc nói châm 
biếm một phần ở những cô gái mau mắn. 


Thêm nữa, lắm nghề thì mỗi người mỗi nghệ : Người 
buôn bán nói “Phi thương bất phú”, người làm ruộng lấy 
canh nông vi bản cho rằng : “săn sóc không bằng góc 
ruộng”, người làm thợ bảo : “ruộng bề bể không bằng 
nghề trong tay".. Đó cũng là một sự phát sinh Đông Loan 
có đình thờ thành hoàng, có chùa thờ Phật, có miếu thờ 
tổ sư các nghề truyền thống, điện thờ thổ địa, sơn thần... 


130 s ,Xho tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 


Tín ngưỡng này chê bai tín ngưỡng khác, không ai chịu 
ai, vì thế phát sinh ra nói tức. 


Hằng năm, năm thôn tế lễ một đình, cỗ to, cỗ 
nhỏ, xóm giàu, xóm nghèo cũng bẻ bai, nói xước lấn 
nhau. 


Đông Loan cũng là "đất tứ chiếng", người bốn 
phương tụ lại, nên sự khích bác giữa các họ cũng góp 
phần đẻ lối nói tức. 


Nói tức Đông Loan cũng tương tự nói tức Can Vũ, 
là lối nói tức có đầu cuối : Câu nói tức được chốt chặt 
chẽ vào một câu chuyện hoàn chỉnh. Những lời sắc 
sảo dùng trong những hoàn cảnh, những tình huống 
được mọi người ưa thích đã được truyền tụng như 
những giai thoại nói tức, Đáng chú ý là các sắc độ nói 
tức từ hài hước đến châm biếm. Nhiều truyện nói tức 
có ý vị hài hước đậm đà, tiêu biểu cho phong cách 
châm chọc Đông Loan, 


Truyện các làng Trạng * 13i 


————ễ— 


1. NÓI LÁO 


Quan huyện mới đổi về Phượng Nhỡn, nghe tin 
Đông Loan nói tức tài lắm, cho gọi lý trưởng lên huyện : 


- Này thầy lý, nghe nói làng thầy nói tức tài lắm, 
thầy thử nói một câu xem ta có tức không 2? 


Lý trưởng cãi ngay : 

- Bẩm quan nói láo ! 

Quan đập bàn. 

- lIm ngay, ta vừa buông mồm, thầy bảo ai nói láo 2 
Lý trưởng Đông Loan : 


- Dạ bẩm quan, ngài bảo con nói một câu xem 
ngài có tức không mà. Thì con đã nói đó, và kết quả 
như thê nào tùy ngài nhận xét. 


Quan huyện làm thỉnh, mặt hơi dổ, và lúc bấy giờ 
mới hiểu ra là viên lý trưởng đã “chơi” ngay đòn phủ 
đầu khi ông ta vừa mới đề nghị. 


132 s ,XÀo tàng Truyện Trạng 1ệt Mam 
————————————.SSs 


2. CÒN THƯ GÌ NỮA 


Sau đó, quan cười, khen là có lý, song quan lại 
bảo : 


- Đây thầy là những người làm việc, biết ăn nói, có 
học hành, còn dân cơ, ta muốn biết họ như thế nào ? 
Được, để hôm nào ta thử về, vào làng xem ra sao. 


Lý trưởng khúm núm : 


- Bẩm quan lớn, dân con thì cả làng ai cũng biết 
nói tức như thế, nhưng nếu thử thì quan chỉ xuống đến 
đầu làng rồi quay lại về huyện, chứ quan đã vào làng 
thì là thật rồi còn thử gì nữa. 


Nghe lý trưởng nói Vậy, suốt thời gian trị nhậm 
Phượng Nhỡn, viên trì huyện này không dám bén 
mảng tới làng Đông Loan. Ông ta sợ chăng ? 


3. NGHỊCH 


Tri huyện khác đổi về. Để tránh bị xược như quan 
trước, y không sức lý trưởng lên, mà thầy trò lục đục đi 
xuống tận làng Đông Loan. 


Truyện các làng Trạng s 133 


Đến đầu làng, gặp mấy bác thợ cày, quan huyện 
hỏi : 


- Này, có phải dân lảng này nghịch lắm, dám nói 
tức cả quan huyện có phải không 2 


Mấy bác đi cày vội dừng trâu : 


- Bẩm quan lớn, nói tức thì quả có, còn nghịch thì 
chỉ có tŠ con mới nghịch thôi ạ ! 


4. XEM CHUỘT LỘT 


Một cậu công tử con quan đi du học mới về huyện 
thăm cha, nhân tiện nghe nói Đông Loan có tài nói tức 
cũng xuêng mục kícr. thử ra sao. Vừa đến đầu làng, 
thấy một đám đông xúm xít bên cái ao lớn, anh ta mới 
hỏi cô gái cắt cổ : 

- Cái gì mà xúm đen, xúm đồ thế kịa ? 

- Trình công tử, họ xem chuột lột. 


Từ bé, anh chàng chưa hề nghe và cũng chưa thấy 
chuột lột ra sao, muốn sang xem ngay, công tử hỏi : 


- Đi đường nào sang đấy 2 
Cô gái chỉ : 


- Muốn khô đi vòng đình, muốn gần thì đi thẳng 
qua đây, chỉ phải lội một tý. 


134 s ,XÀo tàng Truyện Trang 1'ệt Mam 


—————ỪỪ———_ 

Công tử cho ngựa lội. Bỗng “ùm" cả hai thầy trò và 
ngựa sa xuống hố ngầm, ướt lướt thướt, quậy cựa mãi, 
một lát sau mới lóp ngóp lội lên. 


Thì ra, đấy là người ta đang mua cá của mấy anh 
đánh lưới vừa về. 


Biết bị xước, thầy trò công tử đi vòng lại, trách cô 
cắt cổ : 


- Họ mua cá, sao cô dám bảo là xem chuột lột 2 
Cô đáp ráo hoảnh : 
- Chả chuột lột mà lại ướt lướt thướt thế kia 2 


5. VẢI Ô 


Phó lý Đông Loan mới sắm được chiếc ô lục soạn, 
đi đâu cũng giương lên, bất kể trời mưa nắng hay lúc 
râm mát. 

Một toán thợ cấy ra đồng, phó ta cứ dương ô đi 
song song, chỉ chờ mong một tiếng khen cái ô đẹp ? 

Đã gần tới đường cái quan, các cô xuống đồng, 
còn phó lý thì phải lên huyện. Phó liền gid cái ô ra 
trước mặt một cô đi giữa đám : 

- Này cô xem hộ, cái ô này có “được” không ? 


Cô gái nọ vuốt vuốt lên vải cái ô lục soạn : 


Truyện các làng Trạng s 135 


- Ờ, vải đẹp quá, nhẫn nhắn mịn mịn là, nhưng 
thầy phó ạ, em mới mua tấm vải còn mịn đẹp hơn 


nhiều, dạo nữa mợ phó sinh cháu, em sang mừng để 
làm tã lót. 


6. CHỦ NÓI TỨC CHÓ 


Khách vào, chủ cứ ngồi bó gối trên trường kỷ, 
không ra xụa chó, sũng không ra đón khách. 


Ngoài sân mới mưa xong, oòn sũng nước, con chó 
cú sủa nhắm nhắc trong nhà. Ông chú quát : 


- Ra sân mà sủa, có sợ lấm chân thì guốc đây, tao 
cho mượn. 


7. NÓI TỨC CẢ GÀ 


Con gà đẻ xohg cứ cục ta, cục tác ỏm tỏi. Ông 


chồng có vợ vừa đẻ, thấy gà cục tác điếc tai, liền quơ 
ngay hòn đất ném : 


"Để Xong ai chả “vừa đau, vừa rát", vợ tao thì nằm 
im, còn mày sao cứ phải kêu nhặng lên thế 2 


136 s .XÀo tàng Truyện Trạng 1'ệt Nam 


———Trrrrrrmrrmasxwrwzzrmemee. 


8. NÓI TỨC CÁI ĐỐNG RẠ 


Anh chàng nọ xuống Phả Lại mua một chiếc xe đạp, 
Xe mua được rồi, anh ta liền đem ra sân đình tập đi. 


Tập ngày, tập đêm.. đến một hôm anh ta khoe vá¡ 
vợ là đã đi thạo lắm rồi, vợ con bồng bế nhau ra sản 
đình xem anh ta tập đi xe đạp thạo. 


Sân đình đã rộng, mà đến góc sân, chẳng hiểu 
anh ta bẻ lái thế nào lại nhảy lên gờ, đâm vào đống rạ, 
đống rạ xiêu đi còn anh ta ngã lăn kềnh ra, VỢ Con và 
người đứng xem cười ầm lên. 

Nhăn nhó đứng dậy, anh mắng cái đống rạ : 


- Người ta đi xe đạp thạo, đến cả lợn gà, trâu bò, 
người già, người trẻ còn phải tránh nữa là mày, cứ 
đứng lù lù ra đấy tao lại chẳng đâm vào à 2? Cho chết 


9. CÕNG CẢ SÂN 


Trời đã tối nhập nhoạng mà mẹ chồng vẫn ngồi lì 
lù ở góc sân. Thấy vậy, cô con dâu bảo : 

- U vào nhà đi, trời tối rồi mà u không hay biết hay 
sao 2 

Mẹ chồng vẫn ngồi lỳ : 


Truyện các làng Trạng s 137 


s.ïnthnghhtciG0ngtostbkfxicisis8x6i512EbxlosxeeGSCGachkdkgtoszroertauamsssrvisros 
- Sao lại không biết, nhưng tao không vào 2? 


Con dâu : 
- Hay u sợ mỏi chân để con cõng u vậy. 
Mẹ chồng ngẩng lên : 


- Tao không Vào, cũng không khiến mày phải 
công, muốn tao vào thì mày phải cõng cả sân này vào. 


10. CHỬI CÁI NHÀ NÀO 2? 


Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, trước bé sau to, bà 
mẹ chồng quá giận, không kìm được, cất tiếng chửi : 

- Cha tiên nhân nhà mày ! 

Chị con dâu hỏi lại : 

- U chửi cái nhà nào ? Nhà trên hay nhà ngang, 
để con về bảo nó ? 


11. MẸ TRẺ CON 


- Con dâu bà tuy đã có con, nhưng mới có hai 
mươi mốt tuổi. 
"Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già". Cô con dâu 
bà ăn nói còn nhiều điều bộc tuệch. Một hôm có câu 
chuyện gì đó, bà hàng xóm sang trách : 


138 e ,XÃe ràng Truyện Trang 1ệt /Mam 


——————————————————_ _ 


- Nó lại nói con nó thế, có ra làm sao ? 
Bà mẹ chồng thanh minh : 


- Bà bỏ qua, cháu còn dại lắm, tuy đã làm mẹ, 
nhưng là mẹ trẻ con. 


Một ông vừa vào : 
- Chả mẹ trẻ con, dễ nó đẻ ra người lớn chắc ? 


12. XE QUAN... ÁO QUAN 


Theo thói quen từ xưa, người dân ở đây gọi xe tải 
quân sự là xe nhà binh, còn xe con thì gọi là xe quan. 


Con một ông thủ trưởng nọ, cứ động một tí việc 
nhà lại đánh xe về. Bà mẹ ở quê nhà đi đâu cũng 
khoe : 


- Con tôi bây giờ toàn đi xe quan ! 
Ông hàng xóm ngứa tai, mới bảo : 


- Xe của Nhà nước cứ dùng vào việc nhà, thì rồi 
con bà còn mặc cả “áo quan" nữa đấy. 


Truyện các làng Trạng s 139 


13. BAY ! 


Khách và chủ ngồi uống rượu, mỗi người tợp một 
ngụm rồi cứ ca thán rượu nhạt mãi : 


- Của này còn nóng, chứ bay hơi thì bằng nước lã. 
Vợ chủ nhà đỡ lời : 


- Chưa kịp bay hơi các ông đã làm cả chai rồi, còn 
hơi nào nữa mà bay kịp 2? 


14. NÓI TỨC VỢ - VỢ NÓI TỨC - 
NÓI TỨC VỢ 


Kẻng hợp tác xã chỉ đánh vào lúc bắt đầu đi làm 
và lÚC hết giờ làm. Hôm nay có đoàn cán bộ thú y bất 
thần về tiêm phòng cho lợn; vì tiêm ở thôn bạn, còn 
một tí thuốc để đến chiều sẽ hỏng nên kẻng đánh lúc 
nửa buổi. Thấy lạ, vợ hỏi chồng : 

- Kểng gì mà giữa ngày, giữa buổi thế bố nó ? 

- Kẻng sắt chứ còn kẻng gì ? 

- Ai chả biết kẻng sắt ? Dễ kẻng gỗ mà kêu ? 
Thật là ngớ ngẩn ! 

- Thì có ngớ ngẩn, tôi mới lấy u nó chứ 2 


140 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt .Mam 


nen in 


15. KHÔNG MỞ ĐƯỢC MẮT 


Thời vụ đến, công việc ngoài đồng nhiều, công 
việc ở nhà cũng nhiều. Tuy vậy, việc ngoài đồng còn 
“có tên", chứ việc trong nhà toàn là “không tên”. Sáng 
ra, hai vợ chồng son nhà nọ tranh cãi với nhau là ai ra 
đồng, cuối cùng ngã ngũ người vợ ra đồng. 

Ở nhà lắm việc quá : cho lợn ăn, đập lúa, giữ rơm, 
phơi thóc, giã gạo, giặt quần áo, nhặt rau, nấu cơm. 
rồi tìt mù, chẳng biết làm việc gì trước, việc gì sau, anh 
chồng tức mình gài cổng, đi ngủ. 

Trưa vợ gánh lúa về, thấy cổng đóng liền gọi. Anh 
chồng mắt nhắm mắt mở chạy ra.. Vừa đỗ gánh lúa, 
thấy việc nhà vẫn ngỗn ngang, chị chu chéo : 

- Trời ơi ! ở nhà làm gì mà công việc vẫn đâu đóng 
đấy thế này ? 

Chồng gắt lại : 

- Thì tôi ở nhà, suốt từ sáng đến giờ có mở được 
mắt ra đâu 2 


Vợ sửng sốt : 

- Lúa không đập, lợn không cho ăn, làm gì mà 
không mở được mắt ? 

- Ngủ chứ còn làm gì ? 

-[ 11 


Truyện các làng Trạng s 141 
— 


16. MUA CHÓ 


Nhà có khách, ông chồng sai vợ ra chợ mua 9à. 
Chờ chẳng thấy vợ về, ở nhà con đun nước sôi, lại 
phải để nguội. Cuối cùng bà đem về một xâu cá. Thế 
cũng được. Ông sai mổ cá ra để rán và kho. 


Trong khi mổ, bà bảo : 

- Thầy nó dặn thế, nhưng có mua được “chó” đâu 

Chồng : 

- Đến là tệ, bảo mua gà, sao u mày lại mua chó, 
thảo nào mà không có 2 


17. KHÔNG LO XA 


Ông chồng tuy có sức khỏe, chịu khó làm ăn, song 
cứ “có miếng nào xào miếng ấy", chẳng lo tiết kiệm, 
để dành, bà vợ nhiều lúc kỳ kèo : 

- Ông chẳng biết lo xa gì cả, ngày nắng còn có 
ngày mưa, lúc khỏe còn có lúc yếu đau, đá còn đổ mồ 
hôi nữa là người. 


142 s ,XÌo ràng Truyện Trạng 1t Mam 
Nói mãi ông cũng bực, một hôm hai ông bà đang . 
ăn cơm, ông bảo : 


- Không biết bây giờ, bên Liên Xô người ta đã ăn 
cơm chưa ? 


Tối đi ngủ, ông lại dắng : 
- Bây giờ bên Cu Ba người ta đã đi ngủ chưa nhỉ ? 
Bà sốt ruột : 


Lo thân mình còn chả xong, ông cứ lo chuyện đâu 
đâu 2? 


Ông cãi lại : 
- Sao bà lúc nào cũng kêu tôi không biết lo xa 2 


18. VÀO CỬA NHÀ ANH 


_ Nhà neo bấn, chị vợ luôn cằn nhằn với chồng : 
- Vào cửa nhà anh, tôi khổ lắm ! 
Nói mãi, anh chồng cáu : 
- Thì từ rày, trèo đầu hồi mà vào cho nó khỏi khổ. 


Truyện các làng Trạng * 143 


19. KHÔNG NGỒI LÊ 


Ông chồng đã lười, hay lánh việc mà lại hay la cà. 


Hôm ấy phải tát nước khau giây, đợi mãi, không 
thấy chồng về, bà vợ đi tìm, thì ra ông vẫn ngồi uống 
nước chè tươi và tán gẫu ở nhà hàng xóm. 


Về đến ngõ, vợ gắt : 
- Bận bịu là thế, mà vẫn đi ngồi lê được ! 
Chồng cãi lại : 


- Ai ngồi lê ? Ngồi trên giường đàng hoàng, mà 
ngồi nguyên một chỗ tử sáng đến giờ không hề nhúc 
nhích tí nào đấy. 


20. NGỠ TRÂU RA KHỎI CHUỒNG 


Anh chàng nọ mới sắm bướớ đôi giày da, về cứ đi 
khoe khắp cả xóm. 

Tối rồì mà chưa thấy chồng về, chị ta cho con ăn 
Cơm xong, tắt đèn đi ngủ. . 


144 s .Xho tàng Truyện Trạng 1'ệt /Vam 


Bi bkujecfoeods,iigtiei4s9ileRISBEDPNGHEOOEEE ¡C1 C CCUENNN 
Khoảng nửa đêm, anh chồng mới về, cố ý đi cm 
cộp cho oai để khoe với vợ, nhưng vào tận cửa vận 
chưa thấy vợ con bảo gì, anh đành lên tiếng trước. 
- Mẹ con ngủ nghê gì mà say đến thế, người ta qj 
giày kêu cồm cộp thế mà không nghe thấy à ? 
Chị vợ tức, trả lời : 
“ - Có, tôi cứ nghĩ trâu nó ra, đang định đặt con, rạ 
đuổi bắt nó đấy. 


21. ĐÓNG ĐAI CHỢ LẠI 


Vợ đẻ, ông ta phải đi chợ, tính ông chậm chạp lại 
vụng mua bán, cái nhớ thì mua đắt, cái cần thì quên. 

Bấy giờ là lúc Nhật thuộc, bọn Pháp thua trận, 
bọn Quốc dân đảng, Tàu Tưởng, rồi bọn du côn hay 
quấy nhiễu, cướp bóc, có phiên chợ vỡ đến mấy lần. 

Mua bán xong mấy thứ, ông quảy quang gánh về, 
đến ngõ mới nhớ ra là quên hạt tiêu, nước mắm. 

Vợ gắt : 

- Đoảng vị, vô tích sự đàn ông, cái cần thì quên I 
Ông cứ thanh minh là tại chợ vỡ. 

Vợ cáu : 

- Vỡ cái phải gió ! Sao ông không mua mây mà 
đóng đai nó lại ? 


Truyện các làng Trạng s 145 
— th ----.=Œ 


22. TÂM SỰ CỦA NHỮNG 
CẶP UYÊN ƯƠNG 


Đêm mùa thu, trăng thanh gió mát, cạnh sông 
Thương nước chảy đôi dòng, từng cặp uyên ương sánh 
vai đi dọc bờ đê, thủ thỉ tâm tình. 


Cặp thứ nhất : 

Nam : ~ 

- Anh nhớ em lắm, đúng là quên ăn, quên ngủ. 

Nữ : 

- Em cũng Vậy, xa anh em nhớ đến đêm quên ăn, 
ngày quên ngủ. 

Cặp thứ hai : 

Nam : 

- Anh không thể xa em được, cứ như có sợi dây 
nào buộc ĐI, chúng ta với nhau. 

Nữ: \ 

- Ối giời ơi, thế mà gặp bố thì chạy tốc cả áo ! 

Cặp thứ ba : 

Nam : 

- Hôm nay, em cho biết dứt khoát, để anh về nói 
chuyện với thầy u anh ! 


146 s Xo tàng Truyện Trạng T*ệt Mam 
ớiẳẬợờẺỲỲỶỲ ỲỶ-Ỷ-Ỷ-Ỷ-.*.Ỷ.-Z-Ỷ-Ỷ-.-.—.Ỷ-T-Y-.-.-Y-F-F-TFTBLRLRLOYLO-OLOLOEIEIENENNNNNNENNNENENENERK=Š Ỉ 

Nữ : 

- Dễ xưa nay anh với thầy u anh không nói chuyện _ 
với nhau bao giờ 2 

Cặp thứ tư : 

Nam : 

- Công việc thế là xong, mai thầy u anh sẽ Sang 
nói chuyện với thầy u em. 

Nữ : 

- Chỉ em với anh biết nhau, chứ thầy u em với thầy 
u anh có quen nhau đâu mà nói chuyện 2? 


23. THÔNG CẢM 


Ông nọ đi chăn Vịt, chẳng hiểu hữu ý hay vô tình 
để đàn vịt sà vào ruộng lúa của một gia đình nọ. 


Từ xa, ông chủ ruộng vác cuốc chạy đến Bi đàn 
vịt. Ông chăn vịt chạy lại : 

- Chết chết ! Ông thông cảm, giống vịt nó thèm 
thóc ! 

Ông chủ ruộng lúa sốt ruột : 


- Vịt nào lại chả thèm thóc ? Sao ông không hổi 
nó có thèm tép không, để tôi ra chợ tôi mua về, tôi kho 
rồi bưng ra cho vịt ông ăn 2 


Truyện các làng Trạng s 147 


24. MỚI TẮM 


Cùng đi chợ bán rau, anh ở Đông Loan ngồi cạnh 
cô ở Cảnh Thụy. 


Rau Cảnh Thụy trồng chuyên nghiệp, thu hoạch 
đúng vụ, lá to non và trông màu ngon lắm rất dễ bán. 


Rau ở Đông Loan trồng xổi, lấy quá lứa, trông già 
và xương củ, khó bán hơn. 


Thấy khách xúm đông vào hàng cô Cảnh Thụy, 
anh Đông Loan dèm : 


- Rau Cảnh Thụy trồng chuyên nghiệp, hồ phân 
đạm, ăn không ngon đâu ! 


Cô Cảnh Thụy nguýt : 


- Dở hay đã có tiếng đồn, dèm pha là thói xấu, dơ 
quá. 


Anh Đông Loan : 
- Anh vừa mới tắm hôm qua, làm gì mà dơ ? 


148 s .Xho ràng Truyện Trạng 1?ệt 'Mam 


25. CÁI NGỒI, CÁI ĐỨNG TO BÉ 
KHÁC NHAU 


Bà nọ bán bánh đa rong, có người hồi : 

- Mấy một cái bà ơi I 

Bà bánh đa : 

- Mười lăm đồng bà ạ ! 

Bà khách : 

- Sao đắt thế, ở kia người ta bán có mười đồng I 
Bà bán bánh đa rong thanh minh : 


- Khác loại bà ạ; cái của bà ngồi đằng kia bé tí tẹo 
còn của tôi khác.. 


Ông ở Đa Loan bảo : 
- Phải rồi, của bà to, của bà ấy bé là phải quá. 


28. KHÔNG Ạ ! 


Từ “dâu” và từ “râu” thường phát ra âm “dâu” cả. 
Làng Đông Loan có nghề trồng dâu, nuôi tằm. Ổ 
Thượng Đình có ông râu quai-nón, lười cạo, trông xồm 
xoàm, gớm ghiếc. 


Truyện các làng Trạng * 149 


Cô gái nọ đến mua dâu, các em chỉ vào nhà ông, 
cô đứng ngoài cổng hỏi : 
- Ông có bán dâu không ? 


Cánh cổng mở, một khuôn mặt xồm xoàn tua tủa 
những râu nhô ra : 


- Cô hỏi gì 2 

Cô gái giật mình. 

- Không ạ l 

Và, quẩy gánh đi thẳng. 


27. VỀ ÂM ẦM 


Con bà đi bộ đội tuy mới được một năm, nhưng bà 
cảm thấy như đã lâu lắm. Anh em cùng đợt loáng 
thoáng đã có người về chơi thăm nhà, mà con bà 
chẳng thấy về. 

Đợt ấy do bắn tập giỏi, anh được thưởng phép, 
vừa đến ngõ bà đã gắt yêu : 


- Tông môn anh, đi thế nào mà cứ đằng đăng ? 
Anh em họ về cứ ầm ầm một lượt.. 


Anh con trai : 


- Vì họ ở pháo binh, có xe bọc thép, chứ con ở bộ 
binh về ầm ầm thế nào được 2? 


150 s ,Xhe tàng Tìuyện Trạng 1?ệt /Mam 


—ỄỄ`Ễˆˆ——— BS 


28. RẼ THẲNG 


Ông khách đi đường, đạp xe đạp đến đầu làng 
Đông Loan, thì đường chẽ làm ba, ông cứ ngồi trên 
yên mà hỏi bà bên đường : 


- Tôi về xóm Thượng thì rẽ đường nào hử bà ? 
Bà ta trả lời ngay : 

- Rẽ thẳng I 

Nghỉ hoặc, ng xuống xe hỏi lại : 

- Rẽ, hay đi thẳng hử bà 2? 

- Đi thẳng ! 

Ông khách bực mình : 


- Sao nãy bà không bảo đi thẳng để tôi phải xuống 
xe 2 


Bà thần nhiên : 
- Thì ông hỏi rẽ chứ có hỏi đi đâu 2 


29. KHÔNG CÓ MẮT 


Ông cụ xách chiếc giỏ, vừa đi kiếm cá ngoài đồng 
về. Đã nắng lại được ít cá quá, ra về ông đã chẳng 


Truyện các làng TTqnợ + 151 
muốn gặp ai, thì một tốp các cô gái “quỷ cái” nhao 
nhao hỏi và chỉ rình giằng giỏ để xem : 

- Cụ ơi ! Qụ có cái giỏ gì đấy ? 

- Ông ơi ! Ông có cái giỏ gì đấy 2 

- Bác xách cái giỏ gì đấy, cháu xem nào 2? 
Ông cụ tức mình giơ cái giỏ lên : 

- Không có mắt à 2 Cái giỏ tre I 


30. NHIỆT TÌNH QUÁ 


Hai anh ở Đông Loan nói với nhau ở bến phà 
Xuân Đám : 


- Cô bán vé nhiệt tình lắm ! 
Anh kia : 


- Phải, có lần mình xuống gần phà, cô ấy vẫn 
chạy theo đưa vé cho. 


Anh nọ : 


- Có lần mình mua vé xong, đưa xe đi châm điếu 
thuốc, trổ lại cô ấy bán cho cái nữa ! 


152 s .Kho tàng Truyện Trạng Tệt 2Vam 


———Ừ—___—_ _ỄỆẰỀỄẼF_zz:5:E®ẼỄS® 


31. HỎI GIÁ TRÂU 


Ông thợ cối mới đóng xong cho bà nọ cái cối xay 
lúa, cơm rượu xong ông bảo bà vào xay thử. 


Cối kéo vài vòng, bà chủ quay ra, quệt mồ hôi, 
ông thợ hỏi : 


- Cối tốt chứ bà 2 

Bà chủ không trả lời mà hỏi : 

- Giá trâu chợ Kẽ dạo này thế nào hả ông 2? 
- Bà muốn tậu trâu 2 


- Vâng, phải tậu một con về cho nó kéo cái cối 
này mới nổi. 


32. XE ĐẠP TỐT 


Năm 1945, sau ngày cách mạng thành công, một 
ông ở Đông Loan xuống Phả Lại mua xe đạp giá năm 
vạn đồng hiệu Phôlít Liông (Folis-Lyon) loại tốt nhất 
thời bấy giờ. 

Mười năm sau, ông lên tiếng bán, có người đến 
mua hỏi ông : 


Truyện các làng Trạng s 153 


- Mười năm rồi, ông không đi hay sao mà vẫn tốt 
thế ? 


Ông trợn mắt : 

Xe nào lại không đi ? Có mà xe để thờ. Tôi đi luôn 
nhưng phải giữ gìn. 

- Cách giữ gìn của ông thế nào ? 

- Này nhé - Ông giảng giải : 

- "Xe phải lau sạch, tra dầu mỡ, treo lên, khi nào 
cần đem ra “đi” nhưng cấm không được cưỡi và nhất là 
không được đạp mà chỉ dắt. Gặp quảng đường rẽ, 
phải bấm chuông, xong đó lại dơ tay xin đường, khi 
mọi người dãn ra nhường đường, mới dắt xe qua, về 
lại lau sạch, tra dầu mỡ và treo lên.. cứ như thế thì 
mười năm xe vẫn tốt”. 


33. ĐƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 


Một đoàn các cô gái dàn hàng ngang đi trên 
đường quốc lộ. Anh xe đạp đi sau, ba bốn lượt nhắc : 


- Đi nhờ các chị một tý I 
- Đi nhờ các chị một tý I 


Chẳng ai tránh, dễ đến mấy trăm mét anh ta mới 
lựa mà lách được lên, anh ngoảnh lại : 


154 s ,Xhø tàng Truyện Trạng 1”ệt Vam 

- Khiếp các chị khoảnh thế, nhắc ba bốn lần 
chẳng cho đi nhờ một tí. 

Một cô nói : 


- Sao anh không bảo tránh ra, lại cứ bảo đi nhờ 
một tý, đường của Nhà nước, chúng tôi cho đi nhờ hoá 
ra chúng tôi nhận vơ đường của Nhà nước à 2 


34. TÔI CỨ TƯỞNG... 


Trên bờ đê các bà đi cắt lúa về giăng kín cả mặt 
đường, làm cho ông xe đạp muốn lách lên mà không 
được. 


- Xe.. Xe.. các bà ơi ! 


Một vài bà ngoảnh lại, và lại đi bình thường, ông 
xe đạp lại hét : 


- Xe... xe.. các bà ơi ! 


Bỗng “huych", bánh trước thụi vào quang lúa, ông 
ngã lăn quay, các bà nhao nhao : 


- Thế là ông xe đạp ngã rồi ! 

Ông ta đứng dậy nhăn nhó. 

- Tôi đã kêt! hai ba lần sao các bà không tránh ? 
Các bà vui về : 


Truyện các làng Trạng » 155 


- Khổ, sao ông không xin đường, lại cứ “Xe..xe.. 
các bà ơi", chúng tôi cứ tưởng ông khoe cái xe đạp, thì 
làng này thiếu gì thứ ấy ! 


35. THẤY GÌ 


Ngày xưa, cô đồng Đông Loan nổi tiếng trị tà, trị 
quỷ. Làm lễ cầu an trấn trạch nhà cho ông nọ đã mây 
hôm vẫn không thấy ông ta đến tạ lễ. Nóng ruột, cô 
đồng dò đến nhà ông ta. Gợi ý, chuyện trò mãi vần 
không thấy ông đã động gì đến lễ nghĩa, cô đành nói : 


- Này, thế những hôm tôi chưa làm lễ cầu an cho 
nhà ông thì nằm đêm ông có thấy gì không 2? 


Ông ta nói : 
- Nửa đêm dậy, tôi chỉ thấy đói thôi ! 


36. CÓ MÀ NGHỈ ĂN 


Bà đang chuẩn bị xách gầu đi tát nước chống hạn, 
thì một cô gái đi cắt cỏ, rẽ vào : 


- Khổ quá cháu quên liềm, bà cho cháu mượn kẻểo 
về nhà xa quá. 


Bà vui vẻ quay lại lấy liềm cho cô gái mượn. 


15Ố s .XÀ2 tàng Truyện Trạng Tệt Vam 


Cầm cái liềm, oô nọ vui vẻ ra mặt : 
- Cám ơn bà, bà nghỉ nhé I 


- Tôi đi tát nước đây, làm bở hơi còn chả kịp nữa 
là nghỉ, hạn này không tát nước có mà nghỉ ăn. 


37. KHÔNG XEM ĐƯỢC 


Cô đội phó rất có tài đoán giờ, nhất là mười một 
giờ rưỡi sáng và năm giờ rưỡi chiều, là hai bữa cơm 
thường ngày của gia đình cô. Gia đình này sinh hoạt 
đều đặn theo chiếc “đồng hồ" của cô và chiếc đài cát 
sét báo tuýt tuýt lúc 12 giờ và 6 giờ. 


Hôm đó, đội sản xuất của cô lao động công ích, 
nên ăn cơm tập trung, cô hẹn đúng mười một giờ rưỡi 
nghỉ ăn cơm. Mặc dù cả đội không ai có đồng hồ, cứ 
đúng giờ đó cho đội nghỉ. 


Vì trời râm, ông đội trưởng nhìn không thấy mặt 
trời cứ kỳ kèo : 

- Nghỉ sớm quá ! 

Cô cãi : 

- Đúng mười một rưỡi, không sai một phút I 


Tranh luận mãi, một anh chạy sang đội bạn mượn 
chiếc Sincô đem lại : 


T†uyện các làng Trạng s 157 


- Mười hai giờ kém hai mươi lăm và năm phút “cãi 
nhau" nữa, vị chí là mười một rưỡi. Vừa rồi, cô đội phó 
đoán giờ rất chính xác. 

Ông đội trưởng chịu thua nhưng cứ bảo là cô đội 
phó có đồng hồ mà dấu trong người, nên đòi xem. 


Anh mượn đồng hồ rỉ tai : 


- Không xem được đâu ông ạ ! đồng hồ của cô ấy 
ngày đói hai lần, chỉ người thân mới được xem. 


38. XẮN VÀ BUÔNG 


Anh thanh niên có dịp đi qua đường trước làng 
Đông Loan, nghĩ rằng mình cứ bình thường không trêu 
chọc gì, đố các cô tìm được cớ nói tức, nên anh có ý 
đạp xe chậm, chờ xem. 

Bỗng dưới ruộng lúa, một cô dừng tay nạo cỏ, hỏi 
cô bạn : 

- Sao người ta mặc áo sơ mi cứ phải xắn tay lên 
nhỉ ? 

Cô kia trả lời : 

- Cho nó rõ cái đồng hồ ! 

Anh ta đạp miết.. Đến khi về, anh ta không những 
buông tay áo mà còn cài khuy cổ tay lại, chắc mẩm 
bây giờ các cô chẳng còn cớ gì để nói tức. Anh cũng 
có ý đạp chậm để chờ xem. Lại có một cô hỏi bạn : 

- Sao trời nóng, người ta cũng buông tay áo nhỉ 2 


158 s ,XÀo tàng Truyện Trạng ]?ệt Mam 
“.S-C3b0e-xls<eseisonsf-ccraBisdfisncnd-uiiSiigWGistDgĐÔogfTEcasxuecoe-. 


Cô bạn lại nói : 
- Thì có cái đồng hồ đi mượn, trả người ta rồi mà lại. 
Anh ta lại lặng lẽ đạp miết. 


39. QUẠ NÓ ĐÁNH ĐẤY 


Một cô ở nhà quê mới ra tỉnh được vài tháng về, 
đã có cái đầu “phi dê”. Có người gọi là “súp lơ”, "búi 
duối”, nhưng cũng có người bảo thế là đẹp, hợp thời. 


Sau đó, người ta quay ra bàn về kỹ thuật “phi dê". 
- Làm thế nào mà nó quăn lên thế nhỉ ? 

- Thì người ta sấy. 

Môt người khác cãi : 

- Hấp chứ, sao lại sấy 2 

Người thứ ba bảo : 

- Nướng nóng chiếc đũa cả, rồi uốn. 

Một ông khác cả quyết : 

- Dốt, dết hết, không ai nói đúng cả. 

- Thế, theo ông người ta làm thế nào 2 Có người hỏi. 
- Theo tôi là “qua nó đánh" đấy. 


Truyện các làng Trạng s 159 
_———————————— 


NÓI TỨC NỘI HOÀNG 


Làng Nội Hoàng thời xưa thuộc tổng Phúc Tẳằng, 
huyện Việt Yên, sau về tổng Phấn Sơn, huyện Yên 
Dũng (có thời là huyện Cổ Lũng, rồi Cổ Dũng), phủ 
Lạng. 

Đặc biệt nội Hoàng có ba đình (đình Chiền, đình 
Trung và đình Nội), ba chùa (chùa Cả, chùa Dâu (tức 
chùa Bụt Mọc) và chùa Đèo). 


Cũng đặc biệt là làng thờ tới chín thành hoàng. 
“Đất Nội Hoàng cả làng nói tức". Cũng như ở Đông 
Loan, nói tức Nội Hoàng, tương truyền được gắn 
nhiều nguyên nhân : 


- Ngoài nghề nông, Nội Hoàng còn có nghề trồng 
dâu, chăn tằm và dệt lụa. Ở đây, trai gái còn có tục 
đánh cầu, mà các làng lân cận không có, cũng từ đó 
mà họ thường dè bỉu, trêu chọc, nói khích nhau. 


Song nói tức Nội Hoàng không giống như Đông 
Loan và Can Vũ ở chỗ, truyện Nội Hoàng thường không 
định hình : Gặp lúc chuyện trò đến độ một câu nói tức 
bật ra từ cửa miệng những người bình thường, nói cho 
tức, nói cho vui, càng tức lại càng vui. nói xong. cười xong 
rồi quên đi ngay, không ai để bụng điều gì. 


160 s ,XRo tàng Truyện Trạng Tệt Ma 
—————==.=ee==---------—--Đ-— nh 


Truyện nói tức Nội Hoàng, nói chung không gây 
được cái cười ở cung bậc cao. Ít có những câu nói tức 
sắc cạnh như ở truyện Can Vũ, Đông Loan. Đó là cái 
nét riêng của truyện “nói tức” của vùng đất có hội 
chùa này. 


Truyện các làng Trạng s lóI 


1. SỔ CÁI 


Thửa ruộng của anh nông dân nọ lúc mua văn tự 
ghì rõ một sào, nhưng đến khi nộp thuế bỗng đến một 
sào hai, anh phàn nàn : 


_ - Huộng nhà tôi mua giấy viết một sào, nay sao 
bỗng lên sào hai, thưa ông hộ lại ? 


Người thư ký hộ lại chỉ vào quyển địa bạ : 

- Thì đây, chả tin ông xem sổ cái, một sào hai 
thước rành rành. 

Người chủ ruộng : 


- Sổ cái đấy hử ông ? Sao làng khôn thế, không 
làm cái sổ đực mà lại làm cái sổ cái cho nó đẻ thêm ra 
để chết dân thế này. 


2. ĐẸP NHẤT 


Một ông người Yên Khê đi chợ Kế về, tậu được 
con bê cái sắc vàng óng, mình dài, đầu nhỏ, đuôi dài, 
mông nở, ức to, còn xuống vó thì hết chỗ chê. 


Sáu bảy cô gái làng Am đi qua, thấy con bê ứng ý 
thì dứng lại xem, bình luận và trầm trồ khen. 


162 s ,Xho tàng Truyện Trạng !ệt 2Vam 
: Lúc ấy, hai anh con trai Nội Hoàng đi qua đó Cũng 
dừng lại xem bê, nhưng chính là để xem... người. 
Đi một quãng, anh đi trước hỏi anh đi sau : 
- Này, chỗ ấy, cậu xem nhân vật nào đẹp nhất 2 
Anh đi sau trả lời ngay : 
- Đẹp nhất là con bê ! 


| 


3. PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM 


Cô kế toán tín dụng bị tố cáo là hà lạm tiền quỹ, 
chứng cứ rõ ràng, ban quản lý gọi đến, cô còn cố 
thanh minh đổ cho “khách quan”. Một ông trong ban 
quản lý tuyên bố. 

- Cô đừng gái đĩ già mồm, tôi thì “đi quốc vào 
bụng” cô. 


Một ông khác xua tay : 


- Ấy chết chết, cô ấy đang có chửa, ông đi guốc 
vào bụng, nhỡ có làm sao ông phải chịu trách nhiệm 
đấy. 


Truyện các làng Trạng s 163 


4. QUÁ CỔ 


Ông ta chính là ngừơi Nội Hoàng nhưng ra ở tỉnh 
đã lâu. Lần ấy, ông cần bán chiếc quạt trần, khách 
đến mua cứ kỳ kèo mãi. 

- Cái này nhãn hiệu “Marili” của Ý, nó quá cổ rồi. 
Quạt này thằng Tây nó đưa sang ta cùng thời nhà máy 
điện Yên Phụ kia. 


Bác ta cáu tiết : 

- Bác không mua thì thôi, tôi cũng biết nó cổ, cổ 
nhưng mà tốt. Nó là cổ thôi, chứ bác cứ bảo là nó quá 
cổ, quá cổ thì nó đến mang tai à ? 


5. ĐỠ ÔNG ẤY DẬY ! 


Một ông chồng rất chịu khó làm ăn, nhưng phải 
cái tội ít học nên công nợ, tiền nong để mặc vợ tính 
toán. Chẳng hiểu lầm lẫn thế nào mà có lần họ sát 
phạt nhau, ông chồng bẳn gắt vợ : 


1ố4 s .Xho tàng Truyện Trạng ?ệt Mam 


4403 lasWftksonlbagaeczclbee-d:2lduabs6istbfTEDGEDIDRNEONONN 

- Giỏi đảm gì bà, lâu nay tôi vẫn tin ở tài bà, tôi cự 
thui thủi làm, mặc mẹ con bà tính toán, mãi đến bây 
giờ bà nói, tôi mới ngã ngửa người ra l 


Ông hàng xóm nghe thế bèn bảo : 
- Thế thì bà đỡ ông dậy, làm gì mà gắt nhau thế ? 


6. NÓ PHỒNG 


Đội văn nghệ xã Nội Hoàng đang tập tiết mục để 
đi hội diễn huyện, xã có mời đạo diễn của huyện về 
giúp. 

- Một cô nữ diễn viên thử giọng đang hát giở thì 
đạo diên ra hiệu ngừng lại : 

- Giọng cô tốt nhưng phát âm chưa chuẩn, nghĩa 


ng mở hết làn môi, nên câu thứ nhất nó bị dẹt 
tiếng. 


Một em bé đang đứng bế em, xem biểu diễn xen 
vào : 


- Câu thứ hai nó phồng ra đấy. 
Nói xong, em ù té chạy. 


Truyện các làng Trạng * 1ó5 


7. ĂN PHỞ NGÓ £ 


Ông ta kiết lõ tĩ, nhưng lại hay nói đài, lần nào ra 
phố huyện về cũng khoe là đã vào hiệu ăn phở. Và 
ông đọc vanh vách giá từng hàng, rồi chê nào. phở 
quốc doanh xoàng, phở hợp tác xã đắt, ca ngợi các 
hàng phở tư nhân “đắt nhưng xắt ra miếng".. 

Có người buột miệng : 

- Gớm, ôïig này đi lên huyện có một buổi, mà sao 
ông ăn ở lắm hiệu thế 2 

Một ông khác đệm vào : 

- Hôm nào lên huyện, ông ấy chả ăn “phở ngó”. 


8. NGÀY CON NƯỚC 


Một ông làm nghề “thầy dùi” chuyên xem ngày giờ 
tốt giờ xấu cho những đám cưới xin, dựng nhà, di 
chuyển mồ mả v.v.. 


Có một cô gái nọ muốn chọn ngày giờ tốt để về 
nhà chồng, đến hỏi ông : 

- Con định về đằng ấy vào mồng năm này có được 
không thầy 2 


16ố s ,XÀo tàng Truyện Tỳang ]?ệt Nam 


- Ấy chớ chớ, mồng năm là ngày con nước đấy Ị 
Cồ gái : 

- Ngày con nước, về nhà chồng thì sao hả ông ? 
Ông “thầy dùi" : 


- Thì thì. ngày con nước mà yề nhà chồng, cô 
phải quanh năm đi tát nước, hoặc gánh nước luôn. 


Truyện các làng Trạng *s 167 


NÓI NGANG LÀNG CUA 


Cua là tên nôm rất xa xưa của làng Phụng Pháp, 
gần thị xã Bắc Giang, tổng Mỹ Cầu, phủ Lạng Thương 
nay là xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc. 


Theo truyền thuyết, ở xứ Đống Cấn có thứ cua 
đặc biệt là con to, mai vàng, thịt vàng, chỉ cần độ bốn 
năm con là nấu được bữa canh ngọt. Nhưng loại cua 
này hiếm, ai bắt giỏi một buổi cũng chỉ được ba bốn 
con là cùng. 


Một lần, nhà vua đi kinh lý qua, nghe Phụng 
Pháp có cua ngon, đứng lại thưởng thức. Mõ rao khắp 
làng, ai bắt được cua Đồng Cấn nấu canh dâng vua 
sẽ được hậu thưởng. 


Có một bà goá không con, làm nghề mò cua bắt 
ốc, hôm đó bà bắt được hai mươi tám con, nấu canh 
dâng lên vua. Vua ăn khen ngon và đặt tên cho làng 
là : Làng Cua. 

Khi bà chết, dân làng lập miếu thờ gọi là miếu 
Cua và được vua phong sắc là “bà chúa Cua”. 

Cạnh đường cái quan, lối rẽ vào miếu Cua có 
dựng một cái quán lá làm nơi nghỉ chơi của khách 
thập phương đến lễ đền bà chúa Cua. 


16ồ s ,XÃo tàng Truyện Trang 1ệt am 


Trong khi ngồi trà nước, hoặc chờ đợi, người ta 
thường kháo nhau nhiều điều ly kỳ về con cua nơi 
đồng đất này ngày xưa và lối nói ngang như cua đã 
thành tập tục của con người nơi đây. 


Thực chất của lối nói ngang làng Cua là lối nói 
nước đôi. 


Theo Đại Nam quốc âm tự vị, Huỳnh Tịnh Paulus 
Của thì nói ngang là “nói bỏ luật, bỏ phép”. Nói ngang 
là biểu hiện ngỗ ngược. Cách nói nước đôi Phụng 
Pháp còn là biểu hiện của một phương pháp suy nghĩ 
có góc cạnh, quen xem xét một sự vật, một đối tượng 
từ hai phương diện đối lập nhau, hoặc theo các tương 
quan khác nhau qua cách lật lại vấn đề. Cũng có 
trường hợp nghe ngang như cua bò, nhưng nhiều khi 
nó làm nẩy ra những câu chuyện xứng đáng được coi 
là sáng tác dân gian chân chính. 


Truyện các làng Trạng s 169 
—_——~——=—————hờbờẦ®ÖẮẮ 


1. PHẢÁI MÀ KHÔNG 


Tri phủ Lạng Thương mới về nhậm chức, nghe tin 
Phụng Pháp nói ngang tài lắm, mới xuống hỏi xem sự 
thể ra sao. 

Vừa đến quán Hớt, thấy một bác nông dân đang 
xới mấy luống dưa chuột, quan dõng dạc hỏi : 

- Này anh kia ! Có phải anh là người làng Phụng 
Pháp 2 

Bác nông dân nọ khúm núm thưa : 

- Dạ, bẩm quan, con vừa là người làng Phụng 
Pháp, vừa không phải là người làng Phụng Pháp a ! 

- Sao lại nói ngang thế, vừa phải lại vừa không ? 

- Bẩm quan, con còn là người làng Cua nữa ạ ! 


2. KHÔNG MÀ PHẢI 


_ Lại có một lần quan huyện Yên Dũng có việc cần 
về làng Đông, đến đầu làng Phụng Pháp, gặp một bác 
nông dân đang vác cuốc thăm đồng : 

- Này anh kia, ta có việc về làng Đông anh hãy chỉ 
giúp đường cho ta. 


120 s ,KÀo tàng Truyện Trạng Tệt Mam 


- Bẩm quan, con là người Phụng Pháp, đường vào 
làng Đông ngóc ngách quanh co, có nhiều đoạn bị lội, 
phải đi vòng vèo, con muốn dẫn quan đi, nhưng con lại 
đang bận quá I 


- Nếu vậy, anh bỏ việc đấy, dẫn ta đi, ta thưởng 
cho một đồng. 


Bác nông dân nhận tiền, dẫn quan huyện và đoàn 
tùy tùng đến đầu làng Đông : 


- Bẩm quan lớn, con đã dẫn quan lớn đến làng 
này không phải là làng Đông đâu, nhưng lại chính lạ 
làng Đông đấy. Trình quan như thế ạ ! 


Quan huyện quắc mắc : 


- Anh đã lấy tiền của ta, sao lại dẫn ta đến cái 
làng không phải là làng Đông là cớ làm sao ? 


Bác ta trình bày : 


- Bẩm quan làng Đông đấy, nhưng đang thời vụ, 
quan về ban ngày giữa buổi thế này, dân đang ở ngoài 
đồng cả, làng vắng lắm, không đông đâu ạ ! 


3. TO MÀ BÉ 


Hai phụ nữ Phụng Pháp đi bắt hôi cá, bà nọ hỏi 
bà kia : 

- Được gì chưa, to hay bé 2 

Bà kia trả lời : 

- Tôi được một con bé, nhưng to. 


Truyện các làng Trang s 17 ï 


Bà kia hỏi lại bà nọ : 

- Thế bà được con nào chưa, bé hay to 2 
Bà nọ trả lời : 

- Tôi cũng được một con to nhưng bá lắm ! 


Đó là bà kia được con cá mại bầu và bà nọ được 
cá chép con. 


4. LỚN MÀ BÉ 


Bọn lính lệ đi thúc sưu thế. Chúng vào nhà một 
bác nông dân đầu làng. Từ nhà trên, bác gọi vội 
xuống bếp : 

- Gái đâu, đi đun cho thầy siêu nước I! 

Một cô gái chừng mười bảy tuổi ở bếp lên nhà lấy 
siêu. Bọn lính hỏi chú nhà : 

- Con gái lớn của bác đấy à 2? 

- Nó là con gái lớn, nhưng lại không phải là con 
gái lớn tôi, em nó mới là con gái lớn tôi. 

- Thế là thế nào ? Em nó thì là con gái nhỏ chứ ? 


- Vì nó là con riêng của bà ấy, em nó mới thực con 
ruột của tôi. 


17 s .XÃo rằng Truyện Trang T”ềt Nam 


— 


5. HƠN MÀ KÉM 


Một đám quan quân từ huyện Yên Dũng trẩy về 
Phụng Pháp, ra khỏi núi Neo thì gặp ngã ba đường : 
Một lôi đi theo bờ sông Thương, một lối rẽ qua chợ _" 
=k Viên quan hướng đạo hỏi anh lính người Phụna 

p: 


- Từ đây về làng mày thì đì đưởng nào hơn 2? 


- Bẩm quan, đường thẳng thì hơn nhưng kém, còn 
đường tắt thì kém nhưng hơn ạ ! 


- Thế là thế nào 2 


- Dạ, đường bờ sông dễ đi hơn, nhưng lại kém 
đường kia vì xa, còn đường tắt qua chợ gần hơn đường 
bờ sông, nhưng lại kém cái lầy lội ạ ! 


6. XA MÀ GẦN 


Anh lính hầu theo Hoàng Ngũ Phúc về quê. Họ 
Hoàng sai anh lên phủ vời trì phủ Lạng Thương xuống 
hầu chuyện : 


_- Vì chưa biết đường, anh hỏi thăm một bà đang 
bắc giàn bí dưới ruộng : 


Truyện các làng Tang * 173 
"  —...ya.gzrsxz.ememxe.m—---xx-xs-sxsr-s-sss---saSO-O-LOLOENNNNNNNI 


- Bà chỉ giúp từ đây lên phủ xa hay gần 2? 
Bà vui vẻ : 

- Vừa xa mà cũng vừa gần chú ạ ! 

- Sao đã xa lại còn gần được ? 


- Đường thì vẫn có thế thôi, nhưng chú đi chậm thì 
xa, chú đi nhanh thì gần. 


7. ĐÚNG MÀ SAI 


-Hai người hành khách đi cùng một chuyến xe tay 
từ Kép về tỉnh, nghe ông kia nói tiếng Phụng Pháp, bà 
nọ cứ nhìn chằm chằm : 

- Này ông ! Em trông ông quen quá, có phải ông ở 
Phụng Pháp không 2 

Ông kia nói : 

- Bà đoán đúng, nhưng sai 

- 8ai làm sao được ? Em đã gặp ông ở Phụng 
Pháp mấy lần rồi, đã đúng lại còn sai ? 


- Vì tôi là người Phụng Pháp, nhưng lại lên làm 
mộng trên Tiên Lục lâu rồi, nên không còn ở dưới ấy 
nữa. 


174 s ,XÀo tàng Truyện Trạng 1?ệt Mam 
—_— .——ằằ-—e. 


8. SÂU MÀ NÔNG 


Hai bà Phụng Pháp đi cấy, một bà cấy trên vàn, 
một bà cấy dưới rộc. Bà cấy trên vàn thì người cao, mà 
bà cấy dưới rộc thì lùn. Lúc về đồng, hai bà gặp nhau, 
bà vàn hỏi bà rộc : 


- Bà cấy dưới rộc, thấy dạo này nó sâu hay nông ? 
- Vừa sâu mà cũng vừa nông dì ạ ! 
- Sao lại thế ? 


- Nước rộc tuy đầy, nhưng tôi cấy thì sâu, còn dì 
cấy thì lại nông a ! 


9. RÁN MÀ KHO 


Cháu đến chơi nhà bà ngoại, khi về bà nội hỏi : 

- Cháu đến nhà bà ngoại, bà cho ăn cơm với gì 2 
- Bà ngoại cho ăn cơm với cá ạ ! 

- À, sang nhỉ 2 Cá rán hay cá kho 2 

- Dạ, cá rán kho ạ ! 


Truyện các làng Trạng s 175 


10. VỀ, Ở 


Hai chị em xem chèo đến khuya, chị hỏi : 
- Muốn về chưa 2 

- Em vừa muốn về, vừa muốn ở I 

- Sao lại thế 2 


- Buồn ngủ quá, vừa muốn về ngủ cho sướng mắt 
để mai đi làm, vừa muốn xem vì trò hay quá. 


Chị bảo : 
- Thâi thế cứ ở đây, vừa xem vừa ngủ, được cả hai 
đằng. 


11. Ở 


_ Quận Hẻo kéo quân lên triệt ha làng Phụng Pháp, 
bắt được một người hỏi : 
- Mày ở đâu ? 
Người đó thưa : 
- Quân lính của ngà! đông thế, ngài cứ cho nó ở 
đủ đi, còn đâu thì tôi ớ. 
-222 


Truyện các làng T?qng s 177 


HIÊN NGANG - HIÊN ĐƯỜNG 


Hiên Ngang tên cũ là Hiên Đường thuộc tổng 
Khắc Niệm, huyện Tiên Du, sau chuyển sang Võ 
Giàng, rồi lại trở lại Tiên Du thời nhà Nguyễn, nay là 
thôn Hiên Ngang, xã Hiên Vân, huyện Tiên Sơn, tỉnh 
Hà Bắc. 


Hiên Đường xưa có rau muống ngon nổi tiếng. 
Tương truyền rằng rau muống ở đây đã dùng để tiến 
vua, chính vì có thứ rau quý ấy mà làng thành tên 
Hiên Ngang. 


Cội nguồn câu chuyện như sau : 


Thời Hùng Vương thứ sáu, có một hoàng thân 
tên là Hùng Trạc, vì hiếm con đi cầu tự trên đền Tản 
Viên, về sau, vợ thụ thai đẻ ra một bọc hai con trai đặt 
tên là Hùng Sơn, và Hùng Long. 


Khi giặc Ân sang lấn nước ta, phụng chiếu nhà 
vua, hai ông xuống vùng Vũ Ninh đánh giặc. 


Thẳng giặc trỏ về, thấy cảnh vật ở đây hữu tình, hai 
ông du ngoạn tìm ra mạch đất hình con rồng, lập trại 
chiêu tập dân cư ngày một đông tại Hiên Đường. Hằng 
năm, trại có mở hội kỷ niệm những trận thắng lớn. 


Đất đai ở đây phù hợp với một giống rau muống 
ngon nổi tiếng và nhờ giống rau này, dân Hiên Đường 


178 s ,XÀo tàng Truyện Trạng T?ệt .Mam 


—_ 


trở nên giàu có. Khi hai ông mất, dân làng thờ làm 
thành hoàng và đầu được phong vương. 


Vùng này có nhiều chùa nổi tiếng như chùa Phật 
Tích, chùa Bách Môn, chùa Che... Các triều Lý, Trần, 
đạo Phật rất thịnh, các vua về tu hoặc vẫn cảnh đều 
thưởng thức rau muống Hiên Đường. 


Rau muống tiến vua thường được nuôi bằng vỏ 
ốc, tức là đưa ngọn rau vào vỏ con ốc nhồi, buộc nó 
phát triển và cuộn tròn, hoặc nuôi bằng ống tre, ống' 
nứa : Đút ngọn muống vào một cái ống tre hoặc nứa 
non, muống bươn qua ống để vugt ra ở đầu kia ống. 
Khi ngọn rau ló ra ở đầu ống thì liền bị ngắt ngọn 
buộc phải phát triển theo chiều ngang ở trong ống tre, 
hay ống nứa. Rau phát triển trong ống không quang 
hợp được ánh sáng, nên có màu trắng, ăn dòn và 
ngọt, trông rất đẹp, khi luộc chín chấm với tương ngọt 
nhà chùa là món ăn lạ miệng, khoái khẩu đối với các 
bậc vua chúa vốn hàng ngày ăn quá nhiều món cao 
lương mỹ vị. Rau muống Hiên Đường giữ nguyên độc 
tôn ở các chg ‹;uanh vùng như : Chợ Bịu, chợ Và, chợ 
Sơn, chợ Dầu, shợ Liìm... 


Các cô gái Hiên Đường xinh kháu, đi bán rau 
muống hay bị trêu chọc, buộc phải ăn miếng trả 
miếng, người ta bảo là chanh chua (nhưng thật ra các 
cô đáo để, dám nói bổn cả quan lại, lính tráng. Có 
một lần một viên quan to trong triều đi kinh lý, gặp 
bọn các cô đi bán rau, quan hỏi : 

- Các cô có phải là gái Hiên Đường ? 

Các cô chỉ gánh rau : 


- Quan lớn trông đây thì biết. 


Truyện các làng Trạng s 179 


Quan bảo : 


- Thế thì các cô là gái Hiên - Ngang.- Đường lẽ ra 
phải ngọt, nhưng các cô lại cú ngang cành bứa như 
thế, nên tên làng từ Hiên Đường mà ra Hiên Ngang 
và do gọi tắt nên ba làng đều là làng Ngang. 


Nghệ thuật nói ngang kiểu Hiên Đường hầu như chỉ 
là sản phẩm của các cô gái làng Ngang và chủ đề chính 
vẫn xoay quanh cây rau muống đặc biệt của xứ này. 


180 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Vam 
——-——* CC ——S_ 


1. HÊN NGANG 


Một vị quan ở triều đi kinh lý, nghe tin Hiên Đường 
CÓ rau muống tiến vua cũng muốn đến xem tận mắt 
thực hư thế nào 2? 


Khi kiệu tới chợ Bịu, thấy nhiều-người bán thứ rau 
lạ liền hỏi : 

- Các cô có phải là gái Hiên Đường không ? 

Một cô chỉ gánh rau : 

- Quan lớn trông đấy thì biết ! 

Vị quan quở : 

- Thế thì các cô là gái Hiên Ngang rồi ! Đường thì 
phải ngọt chứ, sao lại ngang thế ? 

Đó cũng là lý do tên làng từ Hiên Đường đổi thành 
Hiên Ngang từ đấy. 


2. RAU SÀO MÀ KHÔNG XÀO 


Quan huyện mới đổi về, lần đầu tiên xuống Hiên 
Ngang thăm làng và để có dịp thưởng thức thứ rau 
muống đã từng nghe đồn đại. Quan hỏi một cô gái : 


Truyện các làng Trạng s 181 


mm... 1... ` ` .ẻ...ẻ0dnsa sổ 

- Các quan về nếm rau làng cô, thường thì ăn kiểu 
gì ngon nhật V/ 

Cô gái thưa : 

- Bẩm quan, rau sảo mà không phải xào, rau ốc 
mà không phải nấu với ốc ạ I 

- Sao cô nói ngang thế, sào mà không xào, ốc mà 
không nấu với ốc là sao ? 

- Bẩm quan lớn chỉ là rau luộc, nhưng một loại cho 
ngọn luồn thẳng qua các ống nứa và phát triển trong 
ống nứa, ống nứa thì được cắt những cái sào ra. Còn 
loại rau xoáy tròn là loại rau cho ngọn luồn vào vỏ ốc 
đấy thôi ạ. 


3. RAU SỐNG 


Lệ Hiên Ngang tiếp khách, dù là rau tiến vua cũng 
chỉ luộc chứ không xào với dầu, mỡ bao giờ. Lần ấy, 
quan tỉnh về ăn mấy bữa, ăn rau luộc mãi ý chừng 
cũng chán, sau cùng quan đòi ăn rau sống. 

Đến bữa bưng rau lên, té ra vẫn là rau luộc. Quan 
tỉnh quở : 

- Ta bảo đem rau sống mà em ? 

Cô nấu bếp bẩm : 


- Bẩm quan, rau sống đấy. Ăn vào chỉ bổ và béo 
thêm ra chứ chết làm sao được. 


182 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt am 
—————————-.—__ + 


4. MUA MỘT MỚ 


Sáng sớm, một cô gái Hiên Ngang quầy rau quạ 
ngang cổng huyện. Bà huyện Tiên Du vốn thích ăn 
rau Ngang, nhưng tính bủn xỉn, hôm nào cũng chỉ mua 
một mớ. Thấy người gánh rau qua, bà sai chú lệ ra : 


- Các cô hàng rau ơi ! Cho tôi mua một mớ các cò I 
- Chúng em không bán ! 


Họ vừa nói, vừa quảy rau đi. Chú lệ chạy theo giữ 
quang các cô lại : 


- Các cô bán rau cho tôi đi chứ ? Sao lại không 
bán cho tôi 2 


Một cô gái điềm đạm nói : 


- Vâng thầy mua rau, thì chúng em bán, còn thầy 
mua một mớ chúng em, thì bán sao cho được thưa thây. 


5, RAU CẤY, RAU THẢ 


Ở chợ quê, đông người bán, khách lại quen nên 
khó bán, một số cô gái rủ nhau gánh rau ra chợ huyện 


Thấy rau lạ, khách mua nhao nhao, có người hỏi : 
- Này các cô, loại rau này thì cấy hay thả 2 


Truyện các làng Trạng + 183 


- Vừa cấy, lại vừa thả bà ạ ! 


- Ai chả biết thế, nhưng cấy là chính, hay thả là 
chính chứ ? 


- Cấy cũng là chính, mà thả cũng là chính ! 
- Sao cô nói ngang thế, đã cấy lại thả 2 


- Thì rau phi cấy thì thả, chứ có ai nhốt rau vào 
làng đâu bà ! 


6. “MUỐNG” MẤY TIỀN 


Một vợ lính xách rổ ra chợ. Vốn tính chồng lỏn, chị 
ta nâng mấy mớ rau lên và hỏi cê hàng : 


- Muống mấy tiền 2? 

Cô hàng rau nói : 

- Không, muống không bán. 
Mụ vợ lính cong cớn : 


- Đồ nỡm, mang rau muống đến chợ không bán, 
thì để đem về nhà ăn trừ bữa à 2? 


Cô gái liền bảo : 
- À, rau muống thì bán, mua đi, còn “muống" thì 
không bán được. 


184 + .XÀo tàng Truyện Trạng T3ệt am 


7. ĐỂ LỨA SAU 


Một viên đôi khố xanh muốn tán tỉnh cô hàng rau - 
xinh gái : | 

- Này cô em, bán rau cho anh đi ! 

Cô gái nhẹ nhàng : | 

- À, để lứa sau thầy quyền nhé ! 


- Sao thế ? Rau muống gánh đi chợ mà không 
bán, lại phải chờ hái lứa sau 2 


- Thế ạ ! Thưa thầy quyền, thầy mua rau muống 
thì em bán, nếu thầy ăn “rau” thì em xin khất lứa sau | 
vậy. 


Truyện các làng Trạng + 185 


——ề——— 


NÓI GIÊU KẺ XE. 
NÓI KHOE KẺ CHỐI 


Kẻ Xe là tên cổ của Làng Kha Lý thuộc tổng Mật 
Ninh, huyện Việt Yên, có thời thuộc Ích Ninh, huyện 
Yên Dũng, này là thôn Kha Lý xã Quảng Minh, huyện 
Việt Yên, tỉnh Hà Bắc. 


Đồng Kha Lý rộng, ruộng tốt, lúa lắm, màu nhiều, 
dân tình khá giả, thường mua ruộng xăm canh đồng 
làng khác. Dân ở dây có câu : 


Rủ nhau ởi cấy đồng xe, 
Tương ngọt như chẻ, gạo trắng như bông. 


Để kéo thợ cấy nơi khác về đồng mình cấy 
mướn. Kẻ Chối là làng Cao Lôi trước cùng tổng, cùng 
xã với Kha Lý, cách nhau chỉ một cánh đồng. Vì đất 
bạc màu và bị xâm canh nên Kẻ Chối nghèo, phải đi 
làm thuê, làm mướn. Do vậy, tính tình họ xởi lởi, nói 
năng bộc trực không dấu diếm, thậm chí khuếch đại 
thêm lên thành tục nói khoe. 


Khác với Kẻ Chếi. dân Kẻ Xe đông, làm ăn tính toán 
kiểu nho kiết, tằn tiện, “xe xắt" vì thế gọi là Kẻ Xe. 


Chuyện “Nói giễu Kẻ Xe - nói khoe Kẻ Chối" có 
liên quan đến nhau, cứ một câu nói khoe lại liền với 
một câu nói giễu. 


186 s .ÄXÀo nàng Truyện Trạng ?ệt am 
——ễễễễễ———___ 


Dân vùng này đã đúc kết thành vè : “Nói giễu Kẻ 
Xe, nói khoe Kẻ Chối, nói dốt Mật Ninh, nói khinh Sen 
Hồ". 

Nói giễu Kẻ Xe oũng gần như “nói tức” còn nói 
khoe của Kẻ Chối cũng gần như “nói khóac”. Có 
“khoe”, thì có “giễu” có phô trương “khoác lác” thì có 
bài bác “giễu cợt, nhưng cả “khoe” lẫn “giễu" đều 
diễn đạt khá hóm hỉnh, tình tế, thông minh, sắc sảo 
“có nghệ thuật" chứ không thô kệch. Lối nói của hai 
làng cứ đan chéo vào nhau, nương tựa vào nhau, bổ 
sung cho nhau. Người nói khoe như muốn thử tài 
người nói giễu. 

Người Cao Lôi nói khoe không hoàn toàn với 
động cơ “tốt phô ra, xấu xa đậy lại”. Còn người Kha Lý 
giễu lại cũng rất nhẹ nhàng lấy tài đối đáp vui làm 
chính. Đó là một cuộc “thi” sáng tác nghệ thuật dân 
gian vui vẻ dưới hình thức đối đáp tạo thành một loại 
hình độc đáo của chuyện làng cười xứ Bắc. 


Truyện các làng Trạng * 187 


1. KIỆU TƯƠNG - CÁI RẾ 


Ông làng Chối là thông gia với ông làng Xe. Một 
hôm ông làng Chối xuống chơi nhà ông thông gia làng 
xe. Ông làng Chối khoe : 


- Hôm nọ bão làm đổ bức tường, nhà tôi vỡ mất một 
lúc chín kiệu tương, thật là tiếc ! Tương ngon đáo để. 


Ông làng Xe giễu lại : 


- Hoài của, ở xa, chứ giá ở gần, tôi đem cái rế lên 
tôi chạy hộ ông, thì không đến nổi. 


(Ý nói : nhà ông chỉ có một niêu tương). 


2. CON DÂU ĐẸP 


Con trai ông ở làng Chối bị tật gù lưng, chỉ ở nhà ° 
làm nghề đan lát. Ông cưới cho con được một cô con 
dâu đẹp, nhưng có tật đi ngửa bàn chân trái. Xuống 
chơi dưới làng Xe, ông này khoe : 


- Khù khở vớ chiếu manh, các cụ thử xem, mấy 
làng này có ai đẹp bằng con dâu tôi 2 


Mấy ông Kẻ Xe đáp lại : 


188 s .XÀe ràng Truyện Trạng 1ệt /am 


- Nó đẹp thế thì ông phải luyện cho nó uống nước 
chè đặc để nó thức nó đan với chồng nó mới đẹp thật 
sự, đẹp long lanh lên ấy chứ ? 


(Câu ví dân gian : Long lanh như bát nước chè, 
Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân I). 


3. CON DÂU VUI TÍNH 


Bà làng Chối khoe con dâu của mình rất vui tính : 


- Nó mau mắn lắm các bà ạ, lúc nào mặt cũng tươi 
hơn hớn như hoa, lúc no cũng vậy, lúc đói cũng vậy, 
đúng là : 


Dù no dù đói cho tươi, 

Cái miệng em cười, đói cũng như no. 
Bà ở Kẻ Xe giễu lại; .. 
- Chả có thế mà lúc đi ngủ nó cũng vẫn cười. 
(Bởi lẽ cô này răng vẩu) 


4. ĂN CƯỚI TO 


Làng Chối có cô gái đẹp kén chồng mãi, ai hỏi 
cũng không ưng, về sau cô mới nhận lời một đám. 
Hôm dạm hỏi, gia đình tổ chức ăn uống xem chừng 


Truyện các làng Trang + 189 


cũng khá linh đình. Đó mới là dạm mà hôm sau bà 
Chối có việc xuống làng Xe đã khoe : 


- Gớm kén mãi, hôm qua cháu mới lấy chồng rồi 
ăn cưới to ghê lầm, khách khứa có đến hàng nghìn. 


Biết rõ việc ấy, bà làng Xe giễu lại : 


- Đấy mới là cưới, còn hôm dạm nữa, sẽ ăn to gấp 
mười bà nhỉ ! 


5. LÀM TRƯỞNG KHOA 


Một ông trên Chối có ba con trai. Con cả làm y tá 
ở khoa nội, con thứ hai làm y sĩ ở khoa răng hàm mặt 
bệnh viện tỉnh, còn con thứ ba chuyên bán thịt lợn 


Xuống đám cưới dưới làng Xe, ông khoe rằng : 


- Con tôi hai thằng đều làm trưởng khoa cả, thằng 
lớn làm trưởng khoa nội, thằng thứ hai làm trưởng 
khoa răng hàm mặt. 


Một ông ở Kẻ Xe đang ngồi nghe bỗng chen vào : 
- Nhà ông có ba thằng trưởng khoa đấy chứ ? 
- Không, thằng thứ ba cháu ở nhà sản xuất. 


- Sản xuất đâu, nó chả làm trưởng khoa “tai mũi 
lợn" ở chợ Nhẫm là gì 2 


190 s ,Xho tàng Truyện Trang 1ệt am 
mm SS”¿hjnj n6 nạ. 


8. CÂY ĐA TO, CON NGÒI DÀI 


Trong một đám giỗ, ông Kẻ Chối ngồi uống rượu 
trong mâm toàn người lạ, ông khoe : 


- Làng tôi có cây đa cổ thụ, cao ơi là cao, to ơi lạ 
to, cao to đến không thể nói được nữa. Chả thế mà có 
câu ca : 


Cây đa Kả Chối, 
Thiếu! một đầu gối lên trời ! 
Mâm bên, lại có ông Kẻ Xe vừa vào : 
- Làng tôi có con ngòi, dài ơi là dài, rộng øi là 


rộng, dài rộng đến hết chỗ nói, chả Vậy mà cũng có 
câu ca : 


Con ngòi Kẻ Xe, 
Bắc một cái que là ra đến biển. 


7. MŨ CỦA CHỊ 


Ông nọ có người chị ở nước ngoài gửi về cho 
nhiều thứ mũ đẹp. 

Nhân có đám cưới người nhà, ông đến làm giúp, hôm 
dựng rạp ông đội một thứ mũ, hôm cưới ông đội thứ mũ 
khác, hôm dỡ rạp ông lại đội một thứ mũ khác nữa. 


Tìuyện các làng T?qng + 191 


Có người hỏi xem mí, ông khoe 


- Cái mũ tôi đội hôm kia là mũ của Ý, cái đội hôm 
qua là mũ của Pháp, còn oái đội hôm nay là mũ của 
Anh.. 


Ông kia giễu : 


- Không phải, cả ba hôm ông đồu đội một thứ mũ 
đó, “mũ của chị". 


8. CHỈ VÌ SỢ TỐN 


Một số nhà nghèo ở làng Kha Lý Hạ phải ra ở trại 
để sản xuất. Do làm ăn cần kiệm, họ trở nên khá giả. 
Hai làng lại ăn chung một giếng nước gọi là giến 
Đồng. Dân ở trại chơi trội, mua toàn nồi đồng điếu để 
đì gánh nước, hàm ý chê dân Kha Lý Hạ giàu mà 
không sang. Dân làng này bèn hát giễu : 


Tuồng nồi đồng điếu là sang, 
Chỉ vì sợ tốn tiền quang, tiên nồi. 


192 » ,Xhao tàng Truyện Trạng 1?¿t Vam 


—_—_————ỀTỪỖỄỖỖ.ỖỖẲỖnẦ DỪ,Ặ<»~»_-œ 


VĂN LANG CẢ LÀNG NÓI KHOÁC 


Xã Văn Lang thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh 
Phú có nhiều truyện Trạng. Nhân dân vùng này 
thường kể cho nhau nghe trong khi lao động hoặc vui 
chơi. Đặc biệt họ thích kể những câu chuyện có liên 
quan đến ăn uống. 


1. KHOAI NHÀ EM DẺO LẮM 


Mẹ vợ sang chơi nhà con rể. Cô gái quý mẹ 
nhưng nhà nghèo, chỉ luộc một nồi khoai mời mẹ ăn.. 


Hôm sau, cô sang hàng xóm, vui chuyện kể với 
chị láng giềng : 


- Mẹ em ăn củ khoai rồi cứ thấy ngơ ngẩn ra, miệng 
mím chặt. Em tưởng bà cụ nghẹn, chạy đến vuốt ngực, 
nhưng bà cứ lắc đầu không nói được. Em mới nạy miệng 
ra, thế là bà nuốt đánh ực một cái. Nhìn lại miệng bà thì 
thấy chẳng còn một cái răng nào ! Thì ra củ khoai dẻo 
quá, dính chặt miệng bà lại. Đến khi bà nuốt được, mấy 
cái răng lại dính theo khoai trôi tuột cả vào bụng ! Chị 
thấy khoai nhà em có dẻo không ! 


Truyện các làng Trạng s 193 


2. ĐĨA LƯỠI CHUỘT 


Chị vợ anh chàng nọ vừa ra chợ sắm được con 
dao về làm thịt gà. Sáng sớm hôm sau chị sang khoe 
với hàng xóm : 

- Tôi qua làm thịt gà, chả là nhà em có giỗ. Công 
việc cứ tíu tít lại, mổ gà xong em để nguyên con dao 
dính tiết trên cái đĩa quên không rửa. Thế mà sáng 
nay, khi đi tìm đĩa thì thấy đầy một đĩa lưỡi chuột. 

Chị hàng xóm ngạc nhiên hỏi lại : 

- Lưỡi chuột à ? Lạ nhỉ ! Sao lại thế. 


Chị kia đáp : Lúc đầu, thoạt trông, tôi cũng không 
biết là thứ gì, đến khi nhìn kỹ mới hiểu ra. Chắc đêm 
qua, cả bầu đoàn thê tử nhà chuột đã ra liếm tiết gà ở 
lưỡi dao bị đứt lưỡi, nên mới đầy cả một đĩa như thế. 
Con dao sắc có khiếp không ? 


3. XÔI DÍNH CHẶT NGỌN TRE 


Vào ngày Tế đầu năm, đến lượt một bác xã nọ 
sửa cỗ lệ ra đình cúng thành hoàng. Hôm trước, vào 
đám, bác quá chén quên không dặn vợ ngâm gạo 
nếp, nên sáng hôm sau cả nhà phải bận rộn, vội vã vì 


194 s.XÀo ràng Truyện Trạng 1ệt .Mam 


BE nưẽốẴĂố-ẮểvốĂằằẰ.=-—ăẶ___m—-m>———... 
ván xôi gà lễ thánh. Chị vợ sáng sớm, mắt nhám mát 
mở, chả kịp ngâm gạo, đổ luôn vào chõ rồi vội vã làm 
gâ. Úp được con gà lên chõ xôi thì ngoài đình, phườn 

bát âm đã nổi trống chiêng sửa soạn vào tế. Chồng 
đầy thêm củi, phồng má thổi lửa, vợ nhắc xôi gà đặt 
lên mâm. Anh chồng ba chân bốn cẳng chạy vội rạ 
đình. Vừa đặt chân vào gian tiền tế thì bác xã đã nghạ 


tiếng xướng : 
- Củ soát tế vật I 


Bác đặt vôi mâm xôi gà lên bàn thờ, thì ô hay, chị 
trơ có môt chiếc mâm không. Ông chủ tế lừ mắt nhìn 
bác xã : 


__¬ Này, khéo cả làng mất mùa năm nay vì nhà anh 
đây I! 

Bác xã lại hộc tốc trở lại đường cũ, miệng lẩm 
bẩm : “Chả lẽ lại quên ở nhà !. Chợt thấy cành tre 
trước mặt lơ lửng một ván xôi gà mắc ở đó. Mừng 
quýnh, bác xã dướn mình, đưa tay gỡ ván xôi xuống, 
rồi vừa bê. vừa chạy vào đình. Thì ra đôi cánh gà bác 
xếp chéo bị mắc vào ngọn tre, nhưng vì xôi déo quá 
nên cả ván xôi đã dính theo con gà. 


Bác xã Xuýt Xoa : 


_ " Lạy thánh ! Gạo không ngâm mà xôi lễ thánh 
vân dẻo tới mức dính ngọn tre không rụng. Bởi vô ý 
mà thành thất lễ. Mong thánh miễn chấp ! 


Truyện các làng Trạng s 195 


4. TIẾC QUÁ, CON GÀ TRỐNG.. ! 


Trên đường làng có mấy cô đi chợ về đang trò 
chuyện với nhau. Một cô kể : 


- Tối qua, chồng em khóc sưng vù cả hai mắt. 
Cô nọ bèn hỏi : 


- Sao đức ông đằng ấy lại thành trẻ con thế ? Vừa 
trở đòn gánh trên vai, cô kể : 


- Nhà em có con gà trống đẹp mã lắm. Nhà em 
quí nó hơn vàng. Đầu nó như đầu con công, mình nó 
to lắm, giống như con cốc ngoài rộc, hai cánh nó khum 
khum như một cái vỏ trai thật lớn. Mỗi lần nó đập cánh 
cất tiếng gáy, em tưởng như trời nổi giông. Mà tiếng 
gáy của nó mới khiếp làm sao, cả ba huyện nghe thấy. 
Bữa chiều qua, nó sổng chuồng, vỗ cánh nhảy lên 
chuồng trâu, làm cho cái văng gãy thành ngạnh nhọn 
lử. Nhà em bươn bả đuổi theo mà không kịp. 


Ngừng một lát, cô nuối tiếc : 
- Cái nhà ông bà sao mà ác thế. Con gà bay từ nhà 
em, qua đồng làng, đậu vào mái chuồng gà nhà ông ta, 


ông ta mang đòn xóc gánh rạ ra quật nó chết tươi. Nhà 
em tiêc con gà quá không cầm được nước mắt. 


196 s .Xho tàng Truyện Trạng 1?ệt am 


Cô bạn lại hỏi : 


- Từ nhà đằng ấy tới nhà ông bá cách ba cánh 
đồng cơ mà. 


Cô trả lời hồn nhiên : 


- Ừ, con gà nhà em bay giỏi lắm. Nó còn có thể 
bay xa hơn nữa kia. Thật tiếc con gà trống quá ! 


5. CON TÔM 


Ngồi ở dưới gốc đa làng nghỉ mát là một tốp chừng 
năm bảy cô gái. Một cô kể : 


- Hôm qua em đi đánh dậm, may quá, vừa mới 
nhắc cái dâm lên, đã thấy nằng nặng. Gò lưng, em 
mới nhắc được cái dặm lên khỏi mặt nước. Trời ơi, em 
mừng run người. Vì, trong dậm là một con tôm to ơi là 
to. Em nhắc vội dậm lên bờ, bắt lấy con tôm. Nhưng 
rồi không làm sao bỏ vào trong giỏ được, em đành cứ 
để nguyên con tôm trong dậm, vác dậm chạy về nhà. 


Đến trưa, em bắc nồi lên, cho con tôm vào nồi, 
đun to lửa. Nóng quá, con tôm giãy mạnh một cái, làm 
cho nổi bị chao nghiêng, nước đổ tràn ra bếp, con tôm 
nhảy ra nằm giữa bếp, trông cứ xềm xệp như con chó 
nằm khoanh ấy. 


Truyện các làng Trạng s 197 


Một cô bảo : 

- Thế làm sao đun nó chín được 2? 

Cô lại kể : 

- Em chạy khắp xóm mới mượn được cái nồi mười. 
Đem về, em cho con tôm vào, lấy cái thớt đè trên 
vung, mới đun được. Cả nhà em mười người ăn hôm 
qua mới hết một phần ba, có lẽ phải ăn tới ngày kia 
mới hết.. Chắc là sẽ chán, vì tôm kho nhiều lửa cái 
mùi của nó cứ thế nào ấy ! 


CHUYỆN TRẠNG 
VĨNH HOÀNG 


Tìuyện các làng Trạng s 2O1 


VÀI NÉT VỀ CHUYỆN 
TRẠNG VĨNH HOÀNG 


Chuyện trạng Vĩnh Hoàng là loại hình sáng tác 
dân gian, một hiện tượng trào phúng độc đáo trong 
kho tàng văn hóa dân gian Bình Trị Thiên. Chuyện 
trạng Vĩnh Hoàng không chỉ lưu hành ở nơi sinh ra nó 
mà còn phổ biến tại nhiều nơi khác trong nước. 


Vĩnh Hoàng vốn là tên của một xã thuộc huyện 
Vĩnh Linh, nay là huyện Bến Hải, địa danh này đã trở 
thành mảnh đất đầu cầu của giới tuyến tạm thời — vĩ 
tuyến 17 - giữa hai miền Nam - Bắc từ năm 1954 đến 
năm 1975. Nơi đây truyền thống “nói trạng “ và “kể 
chuyện trạng” đã có từ lâu đời, nhưng phát triển mạnh 
nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. Chuyện Trạng Vĩnh Hoàng mang đậm dấu 
ấn tính cách, tâm hồn con người ở một vùng đất mà 
thiên nhiên không mấy ưu đãi, nhưng họ luôn lạc 
quan, yêu đời, coi thường gian khổ, hiểm nguy. 


Chuyện trạng Vĩnh Hoàng đã có tác dụng tích cực 
trong đời sống tinh thần của nhân dân vùng Vĩnh Linh 
- Bến Hải. 


Chuyện trạng Vĩnh Hoàng không gắn liền với tên 
tuổi một nhân vật cụ thể nào. Đó là sản phẩm của trí 
tuệ tập thể chứa đựng yếu tố gây cười bằng thủ pháp 


2Ø2 s ,XÀo tàng Truyện Trạng )ệt am 


phóng đại. Nhưng điều đáng lưu ý là không phải 
phóng đại một cách tùy tiện, tùy hứng, mà phải thỏa 
mãn được hai điều kiện sau : một là sự phóng đại đó 
phải hợp lý, hai là phải dựa trên cơ sở thực tế. Vì vậy 
chuyện trạng Vĩnh Hoàng bao giờ cũng có phần thực 
(hay chứa đựng cái lỗi của sự thật) và phần phóng đại 
dựa trên cơ sở hiện thực. 


Là loại sáng tác dân gian, chuyện trạng Vĩnh 
Hoàng hàm chúa tiếng cười lạc quan, yêu đời hay 
châm biếm chua cay cùng tính chất khí khái can 
trường của con người nơi đây. 


Sự hấp dẫn của chuyện trạng Vĩnh Hoàng, ngoài 
yếu tố gây cười của nội dung, còn phải kể đến những 
ngôn ngữ địa phương (từ ngữ, giọng nói, tiếng đệm 
v.V..) đã góp phần làm cho cái chất “trạng” của câu 
chuyện mang một sắc thái riêng. 


Để tạo sự cảm nhận hết ý nghĩa nội dung của 
câu chuyện với độc giả rộng rãi, trong khi biên soạn 
bằng ngôn ngữ phổ thông, phần lớn các đặc điểm 
thuộc phương ngữ trên đã bị tước bỏ, do đó sức cuốn 
hút của truyện cũng giảm đi một phần đáng kể. Mong 
bạn đọc hết sức thông cảm. 


Truyện các làng Trạng s 203 


1. BẮT.. BỌP ! BẮT.. BỌP ! 


Gặp một bà cụ gánh một đầu một trái dưa từ 
ngoài trạng về, tôi hỏi : 


- Dưa mệ trồng răng mà to dữ rứa ? 


Bà cụ đặt gánh dưa xuống, một tay chống đòn 
gánh, một tay cầm nón quạt, miệng vừa bỏm bẻm nhai 
trầu, vừa nói : 

- Dưa ni đã ăn thua chi eng (anh). Dạo còn trẻ, 
dưa tui trồng ngoài trạng, qua cứ chọn mấy trái to vừa 
chín chui vô từng bầy, từng bầy để ăn ruột. 


- Mệ nói chơi hay nói thiệt đó ? 
Bà cụ trả lời một cách hồn nhiên. 


Như tui đã sáu, bảy chục tuổi rồi, có biết nói chơi 
là chi. Có một năm, tui không nhớ rõ năm mô nữa, một 
lần tôi đi chợ Hồ Xá về, tui ghé vô thăm trạng dưa. 
Thấy cái dụ) che dưa cứ động đậy, tưởng con nhà ai 
vô núp nắng, nên tui nạt : “Con ai vô phá dưa tao đó 
bây 2”. Không nghe tiếng trả lời, tui liền chạy lại. Vì 
vội vàng, nên tôi vấp cái chạc chìu lăn ngã ra giữa 


''Dụ : những cành lá người ta cắm để che cho dưa khỏi bị nắng. 


204 s .Xho ràng Truyện Trạng ?ệt am 


trạng dưa. Nghe tiếng động, bầy quạ từ trong dụ bay 
lên. Biết qua vô phá dưa, tôi liền lổm ngổm bò dậy lao 
tới lấy cái thúng úp đại trên trái dưa bị lủng. Qua đang 
còn trong quả dưa hoảng lên, cứ kêu quạt quạt nhụ 
van xin. Tôi từ từ hé cái thúng, rồi thò tay cứ bắt bọp.. 
bắt bọp._ từng con một, mỏi cả tay mà vẫn không hết. 

- Rứa mệ hôm nay bắt bọp được mấy con ? 

- Hôm đó, tui bắt bọp được chín con qua tất cả, 
không kể những con thoát bay ra đen trời. 


2. CÂY ỚT CỔ THỤ CƯA ĐƯỢC 
HAI BỘ SĂNG ĐẤT?) 


Một ông già người Vĩnh Hoàng sang chơi nhà bạn 
ở xã bên gặp bữa được mời ở lại ăn cơm. Thấy giữa 
mâm không có ớt, ông già Vĩnh Hoàng hỏi : 


- Nhà ta dạo ni kiêng ớt à 2? 
Chủ nhà thanh minh : 


- Kiêng mô em. Eng lạ chi cái đất xứ xa chợ nên 
có khi cũng thiếu hụt. Tui định bảo cháu chạy lên chợ 


® Cái săng đất : từ địa phương có nghĩa là cái quan tài. 


Truyện các làng Trạng + 205 


— 


Hổ Xá mua ít trái ớt, nhưng sợ øng ehờ lâu đói bụng 
nên lại thôi. 


Nghe nói mua ớt, ông già Vĩnh Hoàng liền can : 


- Ối cha ! Ớt mà mua làm chỉ cho tốn tiền. Mai cho 
cháu mang đôi thúng đại sang bên nhà, tui cho vài 
\hủng mang về phơi khô ăn cả năm. 


- Nhà em trồng nhiều ớt lắm à ? 


- Nhà tui chỉ trồng có một cơn (cây) mà ăn cả xã 
không hết. Ớt của tui cao lắm, phải bắc thang lên mới 
hái được. Mai cho cháu sang ngay, kẻo ít hôm nữa, tôi 
kêu thợ chặt đó. 


- Ớt nhiều trái như rứa, răng eng lại chặt đi 2 
- Tui chặt để đóng mấy bộ săng đất 
Chủ nhà nghe thế hết sức ngạc nhiên. 


- Eng nói răng mà nghe lạ rứa ? Ớt mà phải bắc 
thang lên hái, cả xã ăn không hết, rồi lại còn cưa 
thành ván để đóng săng đất. Đây là lần đầu tôi mới 
nghe nói. 


- Có chi mà lạ. Đầu đuôi như ri. Trong vườn tui có 
một cơn săng (cây thân gỗ) đã mấy chục năm rồi. Cái 
gốc nó to, hai người ôm không xuể. Năm ngoái, vì nó 
chết khô nên tôi định chặt đi. Tự nhiên, thấy một cơn 
ót mọc lên nơi cháng ba, ở đó có cái bộng cây. Có lẽ 


206 s .XÀo tàng Truyện Trạng }'ệt Nam 


do chim ăn rồi ïa hạt vô đó. Cơn ớt mọc lên, tốt um, 
trái nhiều vô kể. 


Nghe đồn, ai cũng đến xem. Nhiều người bảo : 
Cơn ớt đó cưa được hai bộ ván săng đất, chưa kể bìa 
bắp của nó còn đủ để đóng được cái thùng xe trâu. 


3. BẤY CHIM CU BẰNG NHỰA 
CÂY THUỐC LÁ 


Thấy một ông cụ đang ngồi xâu thuốc lá ở giữa 
sân, tôi hỏi : 
- Thuốc lá cụ trồng thế nào mà tốt rứa ? 


Ông cụ nhìn tôi hể hả cười, để lộ hai hàm răng 
vàng khè khói thuốc : 


- Thuốc ni đã ăn thua chỉ eng. Ở đây đã có người 
trồng thuốc mà lượm chim cu ăn mệt nghỉ. Ngày hôm 
qua, ông ta có đem cho tui chục con, con mô con nấy 
béo nân. Lúc đầu vì không biết, tui hỏi : “Cu rập ở mô 
mà nhiều rứa" ? Ông ta trả lời : "Tui có biết rập cu tập 
kiếc chi mô. Cu lượm ở đám thuốc lá đó. Năm ni tui 
trồng mấy trăm cây thuốc mà có cu ăn mãi không hết, 
phải đem cho mỗi người một ít”. 


Rồi ông kể đầu đuôi câu chuyện như sau : Thuốc 
của ông trồng lá mô lá nấy cứ như tàu chuối. Nghe đâu 


Truyện các làng Trạng s 227 


có mấy người đi chợ về mắc mưa, ông bẻ cho mỗi người 
một lá để che rồi đi chợ về mắc mưa, ông bổ cho mỗi 
người một lá để che rồi đi hơn cây số về nhà mà không 
ướt. Thuốc của ông lá mô cũng có một lớp nhựa dày trên 
bể mặt. Nghe nói nhựa đó không khéo đem vá săm xe 
đạp cũng được. Đầu tiên ông thấy mấy con chim sâu sà 
xuống ăn sâu thuốc rồi bị dính bết nhựa thuốc không bay 
lèn được. Từ đó, ông nghĩ cách bắt chim to. Ông vác rơm 
ra tủ một lớp dày dưới gốc cây thuốc. Lạ chi rơm hợp tác 
chia về còn lắm lúa nên mấy đám cu cườm mê lắm. 
Chúng cứ gù nhau xuống ăn lúa còn sót lại trong rơm. 
Nhưng khi ăn no rồi thì không cách chi bay lên được. 
Nhựa thuốc lá dính bết vào cánh, vào cẳng chim, càng 
vùng lại càng dính. Rứa là hàng ngày, ông cứ việc ra 
lượm cu vô làm thịt. Ngày ít nhất cũng phải một chục. 
Mùa thuốc ni ông bắt được cũng mấy trăm con. Ông còn 
cho biết lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm ăn được mấy 
con chim cu, ông phải trả một giá rất đắc. Ông phải bỏ lại 
bộ quần áo và mấy dúm tóc ngoài đám thuốc. Lúc đầu, 
thấy chim cu mắc nhựa thuốc, ông mừng quá, chạy ào ra 
chụp bắt, không ngờ dính nhựa thuốc trét vào cả áo quần 
và tóc tai ông. Nếu không mất bộ quần áo và mấy dúm 
lóc thì phải nhổ cả cây thuốc. Mà nhổ đám thuốc thì 
không còn chim cu mà ăn. Cuối cùng ông phải “hy sinh” 
đầu tóc và bộ quần áo. Nói xong, ông lấy mấy cái mũ trên 
đầu ra để lộ cái đầu trọc lóc mới cạo còn nhắn thín, rồi 
đắc chí nói. Bây giờ thì tui đã có cách rồi, mỗi lần ra lượm 
cu, tui phải đánh trần ra mới được. 


208 s ,Xho tàng Truyện Trạng 1ệt Nam 


4. CÀY BÒ LẠI CẢI NHẦM CỌP 


Cũng như nhiều xã nằm ven phía tây vùng đất 
Vĩnh Linh này, Vĩnh Hoàng ngày xưa rất nhiều cọp. 
Chỉ xin kể với các bạn một mẩu chuyện thôi. Hôm ấy 
trời vừa sáng, tôi ra đường thì gặp một ông hàng xóm 
vác cái cày gãy lủng lẳng từ ngoài đồng đi về. 


- Bò trở chứng hay răng mà cày gãy phải về sớm 
rứa 2? Tôi hỏi. 


Bỏ cái cày xuống bên vệ đường, ông bạn láng 
giềng bắt đầu ca cẩm : 


- Trở chứng trổ chiếc chi mô. Đầu đuôi là tại mụ 
nhà tui hết. Trăng mờ mờ, mụ tưởng là trời sắp sáng, 
bèn gọi tui dậy đi oày. Đang mắt nhắm mắt mở, nhưng 
ra ngoài ràng tui vẫn chọn được một con hò khoang để 
cày cho khỏe. Đến ruộng, thấy trời vẫn chưa sáng, 
nên tui thả bò cho nó ăn thêm ba miếng cỏ, còn mình 
tiện thể đi kiếm con roi, xong rồi mới đến cải bò cày. 
Cải xong, tôi mới dạo bò đi. Quái lạ, con bò sáng ni 
hắn cứ ngấp ngấp, nghênh nghênh, không chịu đi mà 
cứ xìa xìa người vô phía miệt rú. Bực mình quá, tôi mới 
quất một roi. Con vật bỗng lồng lên, làm cho lưỡi cày 


Truyện các làng Tranø * ¿09 


đâm sâu xuống đất. Tui nghe kêu "rác" một tiếng, vội 
bỏ cày chạy lại, thì trời ơi một con cọp ! Mặt nó to 
bằng miệng cái nồi năm, tui đâm hoảng. Té ra tôi cái 
lắm cọp mà không biết. Tui vội lấy fựa chạy lại, chặt 
đứt cái dây cày. Còn con cọp, hắn cũng hoáng quá, 
gầm lên một tiếng rồi kéo cả cái cày chạy vô rú. Tui 
đuổì theo gần đứt hơi mới giành lại được cái cày, 
nhưng cày đã gãy mất rồi. Biết như ri, để cho hắn tha 
luôn, đuổi làm chi thêm mật I 


5. ĐẦU CÁ ĐÔ CHÉ LÀM BA ÔNG TÁO 


- Cá mua hay bắt ở đâu mà to như rứa bác 2? 

- Cá tui câu được ở bàu Sen Đất. 

- Cá câu sao đầu không có, mà đuôi cũng không 
có 2 

- Câu chuyện xảy ra như ri eng (anh) ạ. 


Đó là đoạn đối thoại giữa một bác nông dân với 
anh láng giềng; họ đang gặp nhau ở giữa đường. Bác 
nông dân lại tiếp tục kể : 

- Sáng ni, tui đi câu. Mụ nhà tui đùm cho một mo 
Cơm với một gói muối tiêu, để khi câu được cá thì luộc 
lên mà chấm muối tiêu ăn cơm trưa. Mặt trời đã đứng 


ÈI1O s ,XRo tàng Th“uyện Tỳang 1ệt am 


bóng, bụng tui cũng đã bát đầu cồn cào. Lúc ấy, tui 
vừa thả mồi xuống, thì một oon cá đô đến đớp luôn. 
Tui giựt một phát, cái lưỡi câu mắc cứng vào hàm con 
cá, nhưng nó mang cả lưỡi câu cả nhợ mà chạy. Cũng 
may tui vớ được một gốc bạch đàn, một tay tui níu gốc 
cây, một tay tui giữ chặt dây câu. Ối chà ! Con cá đô 
vừa to, vừa khỏe, hắn kéo sợi cước căng như dây đàn. 
Phải mất một giờ sau vật lộn với nó, tụi mới kéo được 
con cá lên bờ. Bụng thì đói, người thì mệt, lại chẳng 
tìm đâu ra mấy cục đá, hay hòn gạch để làm ông táo 
nhóm bếp. Tôi đội cái mũ sắt của bộ đội, nhưng không 
có chỗ treo lên mà đun. Hồi còn ở bộ đội, mũ này chỉ 
cần treo lên cành cây là có thể nấu ngay được. Nghĩ 
mãi, tui mới tìm ra một cách. Sẵn cái rựa, tui cầm phứt 
băng cái đầu cá, rồi chẻ làm ba, đặt thành ba ông táo, 
rồi bắc cái mũ sắt lên đó, tui nổi lửa luộc cá. Tui chỉ 
luộc có khúc đuôi mà ăn không hết. Phần còn lại đây 
là khúc mình. Anh hỏi cá không có đầu không có đuôi 
là do rứa đó. 


6. CẮT NHẦM ĐUÔI CỌP 


Ở Vĩnh Hoàng người ta đi cắt tựanh để lợp nhà 
thường phải đi rất xa. Đi cắt tranh cũng có lắm chuyện 
vui. Tuí chỉ xin kể các bạn nghe một chuyện mà có lẽ 
suốt đời tui, tui không bao giờ quên. Hôm đó, gà vừa 


Truyện các làng Trạng * 211 


gáy, vợ chồng tui vừa dậy cơm đùm, cơm bới đi bứt 
tranh. Đên nơi hai vợ chồng cắt được một vạt to mà 
trời vẫn chưa sáng. 


Lưỡi liềm mới rèn nên vừa chạm vô gốc tranh thì 
tranh đứt rào rào nghe êm như người ta cạo râu. Vợ tui 
đang cắt bỗng nghe một tiếng “phựt" gọn lỏn. Tui thấy 
hơi lạ, liền hỏi : 

- Mạ mi cắt nhằm cái chỉ vậy 2 

- Chắc là cái chạc chìu. 

Bỗng nhiên vợ tui kêu lên 

- Bị đứt tay rồi, bọ mi ơi ! 


- Đứt sâu hay cạn 2? Tui lo lắng hỏi vợ. Vợ tui đưa 
tay lên bê bết những máu. Tui hoảng quá, bèn chạy đi 
kiếm lá thuốc cầm máu, bỗng nghe vợ tui chửi đổng 
một câu : 


- Ê ! Lạ chưa, tay không đứt mà máư cháy đẫm 
như ri ? Tui vội chạy lại, cầm nắm tranh vừa cắt thì 
thấy một vật chi như cái chổi lông cứ ngoe nguẩy, 
ngoe nguẩy.. Nhìn kỹ, hóa ra là cái đuôi cọp. Ngước 
trông ra phía trước tui thấy lù lù một con cọp đang 
ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ nó đang ngủ. 

' Tui vớ cái đòn xóc lao một phát trúng ngay vào 
phía sau nó. Con cọp gầm lên một tiếng thật to, rồi 
phóng vào rừng sâu mất hút. 


Lần ấy, hai vợ chồng tui được một phen hú vía, 
bây giờ nhớ lại còn lạnh cả gáy. 


212 s ,XÀo ràng Truyện Trạng 1?ệt Mam 


7. BẨM QUAN ĐẬP XONG CHƯA Ạ ? 


Lý trưởng làng Thử Luật được tri phủ Vĩnh Linh gọi 
lên để báo cáo số suất sưu của xã. 


- Năm nay xã ông lý tổng số có mấy suất sưu 2 
- Viên tri phủ hỏi. 

Lý trưởng thưa : 

- Dạ bẩm quan, xã con năm nay có 10 suất cả thảy. 

Quan nghe tức mình quát : 


- Thử Luật là đại xã sao chỉ có 10 suất sưu ? Ông 
lý nói láo.-Lính đâu đem roi ra đây. Ông lý bị nọc ra 
đánh. Quan đánh một hồi mỏi tay, thấy ông lý nằm 
yên, hai mắt nhắm nghiền tưởng mình lỡ tay đánh vào 
chỗ hiểm, làm ông lý bất tỉnh, quan bèn sai lính lật ông 
lý ra xem. Lính lệ đến gần, cúi sát vào mũi ông lý, 
nghe nghóng rồi thưa : 

- Bẩm quan, vẫn còn sống ạ. Ông ta đang ngủ và 
còn ngáy nữa là khác. 

Quan bảo lính đánh thức ông ta dậy. Một lát sau, 


ông ta tỉnh dậy mở đôi mắt nhìn quan. Câu đầu tiên 
ông lý hỏi với giọng Thử Luật kéo dài : 


Truyện các làng Trạng » 213 


- Bẩm quan đập con xong chưa ạ ? 


Nghe ông lý hỏi, viên trí phủ trố mắt ngạc nhiên. 
Trong đời làm quan, ông ta chưa gặp trường hợp nào 
như lý trưởng làng Thử Luật này. Quan cứ đập, ông cứ 
ngủ, dân làng Thử Luật quả có khác. 


Sau khi hỏi quan xong, ông lý lấy bao thuốc xắt ra, 
rồi xin lính lệ lửa để đốt thuốc. Lính lệ chạy ra sau 
nhà, kẹp một cục than hồng. Lý trưởng vẫn ung dung 
ngồi vấn thuốc. 

Lính lệ nóng ruột bèn bảo : 

- Ông lý ! Lửa bỏ đâu ạ ? 

Ông lý nghe lính lệ hỏi liền vội vàng xắn ống quần 
bên phải lên quá đùi và vừa vỗ vừa bảo : 

- Đặt ở đây ! ở đây ! 

Lính lệ kẹp cục than đặt vào đùi đúng chỗ ông lý 
chỉ. Vấn thuốc xong, ông ta cúi khom người xuống vừa 
thổi cho cục than đỏ lên vừa châm thuốc hút, mặc cho 
da đùi cháy xèo xèo bốc khói. 

Viên tri phủ nãy giờ vẫn theo dõi từng cử chỉ của 
ông lý, trong bụng có hơi gờm, bèn dịu giọng : 

- Bây giờ ông lý khai đúng sổ sưu của xã đi, không 
được man khai nghe chưa ? 

Lý trưởng thưa : 


214 s ,Kho tàng Truyện Trạng T'ệt Mam 


- Bẩm quan, lần này con xin khai thật.. sưu của xã 
Thử Luật bây giờ chỉ còn 9 suất rưỡi. 


Quan ngạc nhiên : 


- Ông nói chí lạ vậy ! Khi nãy ông nói 10 suất, bây 
giờ lại chỉ còn 9 suất rưỡi là nghĩa làm sao 2? 


- Bẩm quan lúc nãy con nói 10 suất là có cả con 
trong đó. Bây giờ vì quan đập chế mất nữa người con 
rồi, nên chỉ còn 9 suất rưỡi thôi ạ ! 


Viên tri phủ ngớ người ra. 


8. “ĐỰC RẠ” THUỘC VỀ TÔI 


Tiếng địa phương Vĩnh Hoàng có nhiều từ rất lạ. 
Người nơi khác đến đây nghe tiếng nói nhiều khi 
không hiểu. Chẳng hạn các nơi khác gọi con cọp, con 
cá, quả dưa, quả cà nông, quả bom, thì Vĩnh Hoàng 
nói đực cọp, đực cá, đực dứa, đực cà nông, đực bom.. 
Có ý kiến cho rằng nguồn gốc của cách nói đó có lễ 
bắt nguồn từ câu chuyện sau đây : 


Ngày xưa có cặp vợ chồng người Vĩnh Hoàng ăn 
ở với nhau đã lâu, nhưng người chồng chê người vợ, 
nên cứ đòi bổ nhau. Biết người chồng tệ bạc với mình, 
nên người vợ đành đồng ý lì dị, nhưng đặt điều kiện : 


Truyện các làng Trạng s 215 


của cải trong nhà thứ gì gọi là cá và con thì thuộc về 
tui, còn thứ gì không gọi là con hoặc cái thì thuộc về 
anh. Người chồng muốn bỏ cho xong, nên vội vàng 
chấp nhận ngay điều kiện đó. Khi chia của người 
chồng thấy thứ gì cũng gắn với con và cái cả (cái nhà, 
cái giường, cái nồi, con heo, con bò, con gà, con 
chó...) Nên đâm hoảng. Như vậy của cải trong nhà tự 
nhiên thuộc về vợ hết. Người chồng thấy gay quá và 
nghĩ trong bụng mình sẽ lấy gì để sinh sống đây 2? 
Đang lo nghĩ phân vân, anh ta thấy một cái rạ (rựa) 
đang dựng ở góc nhà, liền vội vàng chạy đến dành lấy 
và nói bừa là : 


- Còn đực rạ này thuộc về tui. Chỉ cần có đực ra là 
có thể lên rừng chặt cây, đốn củi về bán sống được, 
anh ta nghĩ như vậy. 


Thực ra thì rạ cũng thuộc giống cái (cái rạ) nhưng 
nghe chồng nói, người vợ cũng đành thuận cho anh ta 
nhận cái “đực rạ” ấy. 


Người đời sau có lẽ vì thương tình anh ta với mỗi 
đực rạ nên đã cho thêm vài “đực' nữa. Vì thế nên hiện 
nay mới có đực này đực nọ, nghe hơi lạ tai. 


“l6 s ,Xo tàng Truyện Trạng 1'ệt /Mam 


9. TÔI LÀ LÊ TẠO 


Làng bên cạnh làng Vĩnh Hoàng có một cây cổ 
thụ rất to. Người ta đồn cây đó rất linh thiêng. Làng 
muốn chặt để lấy gỗ làm việc công. Cả dân làng tập 
trung dưới gốc cây đã hai ngày liền với rìu, cưa đầy đủ 
nhưng bàn mãi vẫn không có ai dám làm cái việc 
“khắc cội", tức là bổ lát búa đầu tiên vào gốc cây. Một 
anh nông dân Vĩnh Hoàng biết chuyện, đến xem xót 
một lúc rồi thưa với làng : 


- Cả làng không ai dám chặt, tôi xin “khắc cội” cho. 
Một chức sắc của làng hồi : 
- Anh người ở đâu 2 Có vợ con chưa ? Anh ta trả lời : 


- Tui là người Vĩnh Hoàng, một vợ mười con, gồm 
tám trai, hai gái. 


- Anh nói đùa hay nói thiệt ? Một ông già hỏi. 
- Dân Vĩnh Hoèng không biết nói đùa, và ai lại 
dám nói đùa với làn J. 


- Nếu rủi anh chết, vợ con anh có bắt đền làng 
chúng tôi không 2 


Truyện các làng Trạng s 217 


- Mần răng mà chết được. Nói xong anh ta cầm 
búa tiến đến gần gốc cây. 


Chờ làng làm lễ cầu xin thần xong, anh ta hai tay 
cầm chiếc búa giơ lên trước ngực nói : 


- Tôi là Lê Tạo, quê xã Vĩnh Hoàng, phú Vĩnh 
Linh, tôi xin tình nguyện “khắc cội” mong thần thông 
cảm tha tội. 


Nói xong, anh ta bổ một lát búa thật mạnh. Lưỡi 
búa lút ngập vào gốc cây. Anh ta lắc một cái, lấy búa 
ra. Thế là nhiều người khác xông vào chặt. Chẳng 
mấy chốc cây cổ thụ linh thiêng nổi tiếng đã bị Lê Tạo 
và dân làng chặt đổ. 


Làng mời Lê Tạo về đình tạ ơn, nhưng anh ta từ 
chối. Một năm sau, nhân ngày làng tế, Lê Tạo ghé 
qua thăm làng. Thấy Lê Tạo vẫn còn sống sờ sờ, cả 
làng ngạc nhiên. Một ông già cảm động nói : 


- Rứa mà cả làng chúng tôi cứ định ninh Lê Tạo thế 
nào cũng bị thần vật chết. Lê Tạo vừa cười vừa nói to : 


- Làm sao mà Lê Tạo chết được. Có lẽ một chục 
ông thần cũng không tìm ra Lê Tạo chứ đừng nói một 
thần. Tìm cho ra cái tên Lê Tạo mà bắt khó lắm. Làng 
có biết Lê Tạo là ai không ? Lê Tạo là /ao tê” chứ có 
phải là tui đâu. Ra đường thần gặp ai mà chẳng là !ao 
tê. Vì thế nên thần không tìm ra Lê Tạo mà bắt cũng 
là phải thôi. 


' Theo cách nói lái ở địa phương. 


218 s .Xho tàng Truyện Trạng 1ệt /Mam 


10. CÁ ĐÔ“) BỐN MÓN 


Nghe nói bàu Thủy Ứ lắm cá nên mỗi lần về thôn 
Tây, tôi thường ra bàu xem câu cá. Một hôm đang đ¡ 
dạo chơi dọc bờ bàu, thấy một em thiếu niên chừng 1a 
— 14 tuổi đang đứng câu, tui dừng lại hỏi : 

- Câu kéo có chi không cháu 2 

- Cũng kha khá chú ạ. 

- Có khi mô được cá to không ? 


- Ở đây người ta câu được luôn. Ngày hôm qua 
cháu cũng câu được một đực cá đô!Ê làm bốn món đãi 
khách. 


- Mần răng câu được cá to rứa, kể chú nghe với. 


- Hôm qua cháu có khách, một chú ở trên huyện 
về cũng giống như chú rứa đó. Mạ cháu bảo cháu ra 
bàu kiếm con chi về dọn cơm chú ăn. Cháu bảo mạ cíÍ 
lo cơm nước đi, còn cá thì lo chỉ. Cháu vác cần câu ra 
bàu. Mắc mồi xong, cháu quăng một phát lỡ tay mồi 
văng qua bên tê bàu, phía động Hàn. Cháu liền cuộn 


Œ) đá đô là cá chuối, cá quả. 
) đực : có nghĩa là con. 


Truyện các làng Trạng s 219 


dây lôi mồi xuống bàu. Đang kéo mồi, thì một con chỉ 
đen đen giống như con gà mái từ trong bụi chui ra 
đuổi theo con nhái và chụp nuốt luôn. Cháu dói cẳng 
lên mới biết là con chuốc chuốc. Khi đó cháu nghĩ 
trong bụng, thôi không có đãi khách, thì chuốc chuốc 
cũng được. Cháu giựt một phát, trai chuốc mắc lưỡi 
câu, rồi cháu tiếp tục kéo. Chưa kéo được chuốc 
xuống bàu, thì một con chỉ giống như con heo con 
chạy ra thộp lấy con chuốc nuốt luôn. Cháu giựt một 
phát nữa rồi mới kéo rơi xuống bàu đánh ùm một 
tiếng. Kéo dây cước ra tới giữa bàu, cháu hơi hoảng vì 
nhìn đúng là con heo. Cháu định bổ câu chạy, nhưng 
nhìn kỹ hóa ra là con chồn. Con chồn đang bơi tự 
nhiên thì nghe cái ùm nước văng tung tóe rồi con-chồn 
cũng mất tăm. Lúc đó cháu nghĩ : không biết ma hay 
quỷ gì rồi. Cháu cuốn mấy vòng nữa, thì nghe sợi cước 
nằng nặng. Hai bên bắt đầu giằng co nhau, gió thổi 
vào sợi cước nghe kêu viu.. vịu.. viu.. Khoảng nửa giờ 
đồng hồ giằng co, cháu mới kéo vô sát bờ và thấy cái. 
chỉ đen như cái gàu múc nước, té ra cái đầu con cá 
đô. Hai con mắt hắn to như hai hột nút áo sĩ quan. 
Cháu phải nhờ mấy người giúp sức mới kéo được cá 
về nhà, làm được vảy cá là một kỳ cổng chú ạ. Phải 
lấy hai cuốc chỉa găm hai đầu rồi dùng cuốc bàn xớt 
vảy. Mổ cá ra, thì trong bụng cá có một con chồn to 
tướng. Mổ chồn ra thì lại được một con chuốc. Và mổ 
chuốc ra còn được hai đọi tép. 


220 ® :XÁo rằng Truyện Trạng liệt Mam - 

Thế là mạ cháu đem oá nấu canh và rán, chồn thị 
làm món giả cầy, chuốo đem xào măng, tép thì rang 
với mỡ. Người ta nói cá đô bốn món là rứa đó chú ạ. 


A, ohú biết không 2 Vây cá đô đó cả làng đều đến 
xin để làm quạt cá nhân. Còn cái đuôi thì cho hợp tác 
xã để làm quạt lúa tập thể. 


11. NGỘ ĐỘC DƯA. 


Chuyện xảy ra từ hồi kháng chiến chống Pháp. 


Một anh dân quân Vĩnh Hoàng đến hội nghị chậm 
bị phê bình, vội phân bua : “Sáng nỉ trời mưa lâm 
thâm, tui xách súng đi tuần. Ra khỏi xã chừng nửa cây 
số, tui vấp phải một toán lính Tây biệt kích. Trời tối 
quá, nhìn chưa rõ, tui hô : “Đứng lại ! Tụi hắn xả súng 
bắn liền. Tui nằm rạp xuống tránh đạn. Muốn bắn lại 
mà không có chỗ núp để bắn. Địa hình trảng quá I Tui 
nhìn quanh thấy gần đó có cái ụ đen đen không biết là 
ụ đất hay ụ đá. Tui liền vọt đến, tụi hắn a-la-xô theo, 
kêu “hô lê manh" ỏm tỏi ! Nằm được sau cái rồi, lúc 
đó tui lên đạn nhắm bắn. Tụi nó châu hết súng trường, 
súng máy nã vô cái ụ tui nấp bắn vô hồi kỳ trận. Tui 
nghe rõ đầu đạn chui vô ụ kêu phụp phụp ! 


Truyện các làng Trạng + 221 


Bắn nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, tụi hắn rút. Tui 
mệt gần đứt hơi. Tui ngồi, dậy phủi áo quần, tóc tai, 
rồi sở coi cái ụ che đạn cho mình. Té ra đó là một trái 
dưa hấu ! Tui liền vác trái dưa về. Ui chao hắn nặng 
gớm ! Tui mổ dưa ra, moi được có đến nửa thúng đầu 
đạn. Tui để dưa đó, vác cày đi cày. 


Đang cày, thì mụ vợ tui chạy ra kêu khóc : “Eng ơi ! 
thằng cu Nậy ăn dưa bị ngộ độc. 


Ngộ độc dưa hấu ! Chuyện lạ đời ! Tui bán tính 
bán nghi, bổ cày chạy về, thấy thằng út lên năm đang 
nằm thẳng cẳng ở giữa nhà, bụng chướng như con 
cóc, sờ vô cứng hơn đá. Tui hết hồn hết vía, bồng con 
lên, chạy một mạch ra trạm xá. 


Tại trạm xá, y tá cho uống thuốc xổ, thụt nước. Ui 
chao ! hắn phọt ra tứ tung, toàn dưa ăn chưa tiêu lẫn với 
đầu đạn. Các o y tá gấp được vô số kể. Các o y tá hỏi 
hắn : “Răng lúc ăn nhai phải đầu đạn cháu không nhè 
ra?". Hắn mếu máo nói : “Cháu tưởng là hột dưa' I 


Các eng (anh) nghĩ có khổ tui không ? Tui thì 
nhầm quả dưa là bệ đỡ đạn, còn con tui thì nhầm đầu 
đạn là hột dưa, vì rứa tui mới đi họp chậm. 


222 s ,Xho tàng Truyện Tang T?ệt /Mam 


12. CHẤY ĐẠN 


Thấy một ông cụ đầu bạc đang ngồi trước hiện 
nhà cầm cái lược chải tóc. Mọi người cười hỏi : 


- Bọ mà cũng chải tóc làm dáng hở bọ ? 
Ông cụ trả lời giọng tỉnh khô : 


- Tra?” nậy như tui, còn ve ai được nữa mà làm 
dáng cho mệt. Chẳng là lúc máy bay đang ném bom 
xóm, tui gánh nước tiếp tế cho du kích trực chiến bắn 
máy bay ngoài trận địa. Tuiì vội quá, nên không đội 
nón. Một thằng Ép-linh-năm (F.105) chộ cái đầu tui 
cạo láng quá, chắc hắn tưởng lầm là bộ đội mũ sắt. 
Đang bay, hẳn quành trở lại, lao xuống nện cho tưi 
một bằng đại liên choác tai ! Về nhà, thấy đầu ngửa 
như có chấy, tuì mượn mấy o du kích cái lược chải thử 
coi. Té ra không phải chấy mà năm sáu cái đầu đạn 
đại liên dắt vô chân tóc mà tui không biết. Bất ngờ. 
ông cụ ngửa bàn tay ra, giữa lòng bàn tay có năm cái 
đầu đạn đại liên thật, rồi nói tiếp : 


- Các eng sở mà coi, cái mô cái nấy còn nóng hỏi 
hổi đó I 


0) 7g ; là già 


Truyện các làng Trạng s 223 


13. ỐNG XĂN, ỐNG XÃ 


Một cán bộ Vĩnh Hoàng đi công tác qua một địa 
phương bạn. Anh ta thấy một đơn vị dân quân đang 
tập đi đều,-nhưng đi rất lộn xộn, liền dừng lại xem. 

Một đồng chí trong đơn vị dân quân hỏi : 

- Ở mô lại đó ? 

- Vĩnh Hoàng đây ! 


Nghe nói Vĩnh Hoàng, anh em trong đơn vị vui vẻ 
hẳn lên và đề nghị : 


- Vĩnh Hoàng có kinh nghiệm tập đi đều, phổ biến 
cho anh em với I 


- Tưởng chỉ mà khó, chứ đi đều thì dễ không, vài 
phút là xong thôi. Anh Vĩnh Hoàng khẳng định như vậy. 


- Chắc Vĩnh Hoàng nói trạng chứ làm gì có chuyện 
vài phút là xong. Ở đây người đã tập đến 5 ngày 5 
đêm rồi mà chưa đi được nữa là... 

Thấy nhiều người tỏ vẻ không tin, anh cán bộ Vĩnh 


Hoàng đề nghị tập họp đơn vị để mình hướng dẫn. 
Trước khi hướng dẫn anh ta nhắc lại : 


224 s ,Xho tàng Truyện T?ang Tệt Nam 


Tui nói vài phút là đúng vài phút, cả đơn vị đi đều 
rập ràng hết. Bây giờ tất cả đều xăn ống quần bên trái 
lên quá đầu gối, còn ống quần bên phải thì cứ xả nhự 
vậy. Nghe tui hô ống xăn thì ống xăn bước, hô ống xả 
thì ống xả bước. Toàn bộ khẩu lệnh là như thế này : 


- Ống xăn, ống xã ! Ống xăn, ống xả ! cẳng nọ, tay 
kía đi đều .. bước ! Ống xăn, ống xả I Ống xăn, ống xả I. 


Kinh nghiệm Vĩnh Hoàng hiệu nghiệm thật, chưa 
đầy vài phút, đơn vị đã đi đều răm rắp. Cán bộ Vĩnh 
Hoàng giao cho chỉ huy đơn vị trực tiếp hướng dẫn 
theo khẩu lệnh đó. Nhưng đi đều được một lúc lại thấy 
lộn xộn, lụp chụp rồi, vì có người đi một đoạn ống xăn 
đã bị xả xuống, nên không biết đâu là ống xăn, đâu là 
ống xả nữa. Một số người lại tỏ ra thiếu tin tưởng và 
-_ đề nghị : 


- Vĩnh Hoàng có cách chi giúp anh em luôn, chứ 
mần ri e không ăn thua. 


Chẳng cần suy nghĩ, anh bạn Vĩnh ¡Hoàng lại hứa 
ngay : 

- Vĩnh Hoàng thiếu chi cách, lần này chỉ cần nửa 
phút là xong. Mỗi người kiếm một sợi lạt, rồi cột chặt cái 
ông xăn lại, và như vậy một chân có lạt, một chân không 
có lạt. Bây giờ tui hô khẩu lệnh khác : Có lạt ! Không lạt ! 
Có lạt ! Không lạt !.. Hỗ nghe có iạt thì chân có lạt bước, 
nghe không lạt thì chân không có lạt bước. 


Truyện các làng Trạng * 225 


Quả thật với kinh nghiệm này thì 100% phải đi đều. 


Xong đi đều, đơn vị còn muốn Vĩnh Hoàng hướng 
dẫn quay trái, quay phải, quay đằng sau. Những tiết 
mục này oòn khó hơn đi đều. Ở đây đã oó người đụng 
đầu nhau, vì hai người quay ngược chiều. Thấy đơn vị 
khẩn khoản mời, Vĩnh Hoàng lại được dịp xố trạng 
thêm : 

- Cái đó thì lại quá dễ. Khi tập hợp đơn vị mình 
phải chọn vật chuẩn. Chẳng hạn như bên trái ta lấy 
mả tố, bên phải lấy cây đa đằng sau ta lấy cây cầu. 
Cứ thế mà hô : Mả iổ.. quay ! Cây đa.. quay l Cây 
câu.. quay ! 

Cả đơn vị dân quân hôm đó phục Vĩnh Hoàng sát 
đất. 


14. DƯA ĐỘI MŨ 


Thời kháng chiến chống Pháp, dân quân Vĩnh 
Hoàng mưu trí hết chỗ nói. Mỗi lần, có một tổ dân 
quân đi tuần tra nhặt được hai cái mũ sắt của bọn lính 
Pháp ở một trạng dưa. 

Hôm họp đơn vị, các chiến sĩ đều đề nghị nhường 
hai cái mũ đó cho các đồng chí chỉ huy. Các đồng chí 
chỉ huy lại có ý nhường cho các chiến sĩ có thành tích. 


226 s .,Xho tàng Truyện Trạng ]ệt Vam 


Nhưng đơn vị có nhiều người có thành tích, nên cuối 
cùng không ai chịu nhận. Cuộc họp đang gặp khó 
khăn, thì đồng chí quân báo xin có ý kiến : 


- Tôi đề nghị để hai mũ đó lại, đợi ít hôm nữa tạ 
lấy thêm, rồi trang bị cho cả một trung đội luôn. 


Nhiều người nhao lên hỏi : 
- Lấy bằng cách chi mới được chứ ? 
- Mần răng lấy đủ để trang bị cho cả một trung đội ? 


Đồng chỉ quân báo không trả lời cụ thể, nhưng 

- sau đó, một kế hoạch lấy mũ sắt của địch để trang bị 
cho đơn vị được thông qua. Thế là một trạng dưa ở 
ngoài hàng rào làng quả đã chín, nhưng mãi không 
thấy thu hoạch. Hơn một tuần sau, bọn giặc ở Hồ Xá 
lại càn vào. Vừa tới hàng rào vòng ngoài, chúng ta 
phát hiện trạng đưa chín, liền tìm cách vượt rào vào 
hái ăn cho đỡ khát nước, vì lúc này trời thì nắng, dưới 
chân thì cát nóng. Một thằng lấy dao găm cắt đôi quả 
dưa, rồi khoét ruột ăn, còn vỏ thì đội lên đầu làm mũ. 
Mấy thằng khác thấy cũng hay hay, hơn nữa đội như 
vậy cũng mát, nên cả bọn làm theo. Thế là bao nhiêu 
mũ sắt chúng vứt hết. Theo kế hoạch, trung đội dân 
quân Vĩnh Hoàng đã phục sẵn quanh trạng dưa đó. 
Đúng lúc đó, cả đơn vị liền nổ súng, xung phong. Bọn 
địch bị đánh bất ngờ, đạp lên nhau chạy về Hồ Xá, 

bao nhiêu mũ sắt đều bỏ lại. 


Truyện các làng Trạng *s 227 


Trận đó, trung đội dân quân Vĩnh Hoàng lượm 
được 2 gánh mũ sắt trang bị cho trung đội xong vẫn 
còn thừa mấy chiếc. 


15. TRÁI BÍ NGÔ XẺ ĐÔI LÀM ĐƯỢC HAI 
CHIẾC THUYỀN THÚNG 


Chuyện kể rằng hồi kháng chiến chống Pháp, ở 
làng Vĩnh Hoàng có một nông dân trồng được một trái 
bí ngô về sau xẻ đôi làm được hai chiếc thuyền thúng 
chở được một tiểu đội vệ quốc đoàn qua bàu Thủy Ứ. 


Cái dây bí ấy to bằng cổ tay người lớn, còn cái 
giàn thì rộng cả trăm mét vuông, thế mà dây bí bò kín 
cả. Chỉ độc có một trái, nhưng đặc biệt là rất to. Khi 
quả già, phải nhờ bà con cả xóm mới đưa được trái bí 
từ trên giàn xuống. Riêng việc chặt cái cuống đã mẻ 
cất ba cái rựa, về sau phải dùng u mới chặt đứt được. 


Một hôm, giặc Pháp càn quét bất ngờ, chúng vây 
cả ba mặt, chỉ còn có mặt bàu Thủy Ứ qua động Hàn 
là chưa có địch. Một tiểu đội bộ đội ta đang đóng trong 
nhà một cụ nông dân tìm cách vượt qua bàu để thoát 
vòng vây, nhưng đang lúng túng về phương tiện. Ông 
cụ bảo : 


228 s ,Xho ràng Truyện Trạng Tệt Mam 
Sa SÔNG ‹bn hoi s26) 4F bún 4 lót k6oốt LÊ 


- Bây giờ không còn ghe thuyền gì để đưa các chú 
qua bàu được. Bọ có trái bí ngô to đang nằm ở đầu hà, 
bọ xin ủng hộ các chú đem cưa đôi ra làm hai chiếc 
thuyền thúng chở anh em qua bên kia cho kịp. Chính 
nhờ trái bí ấy mà cả tiểu đội vượt qua bàu an toàn. 


Đến chiều, giặc rút, người ta dùng cưa đại xẻ ra 
làm 50 múi, đem chia cho cả làng. Còn cái vỏ hạt bí 
có người đã dùng làm bao đựng thuốc rê. 


16. CÁI NỔI CÁM HEO ĐỔI ĐƯỢC CHIẾC 
MÁY BAY MỸ 


Thời kỳ Mỹ bắn phá ác liệt, ông bà già và trẻ em ở 
Vĩnh Linh đều sơ tán ra các tỉnh phía Bắc. Vợ chồng 
tui tuy già nhưng xin tình nguyện ở lại để tham gia 
chiến đấu. Suốt cả tuần liền, hết B52 rải thảm lại cánh 
Cụp, cánh xoè, “ép” này, “áp” nọU) thi nhau trút bom và 
rốc két xuống các làng mạc nên vợ chồng tui cứ ở l 
dưới địa đạo. Sáng hôm đó, không thấy máy bay đến, 
mụ nhà tui thương tình con heo đói, mới lên trên mặt 
đất vội vội vàng vàng nấu cho con heo một nồi cám. 
Nổi cám bắc lên, có bao nhiêu bổi mụ tấp vô đốt cho 


Œ) Tức F105, F111, v.v.. 


Truyện các làng Trạng s 229 


mau chín. Không ngờ nồi cám heo chưa kịp sôi thì máy 
bay Mỹ lại ập đến. Mụ nhà tui đâm hoảng, liền bưng 
cả mấy thùng nước dội vào đống bổi đang cháy. Thế 
là một cột khói ùn lên bốc cao. Máy bay như đã phát 
hiện được mục tiêu liền lao xuống trút bom, rốc két 
vào chỗ có khói, làm nồi cám heo vỡ tung toé. Đơn vị 
pháo cao xạ ở bên cạnh có cơ hội tốt, nên ngay từ loạt 
đạn đầu đã xơi tái một chiếc F105. Chiếc máy bay 
hôm đó trúng đạn cháy bùng lên như ngọn đuốc cả 
Vĩnh Linh đều thấy. Rứa là mụ nhà tui mất nồi cám 
heo, còn các chú bộ đội lại hạ được một chiếc máy 
bay tối tân của Mỹ. 


17. CHO.BỌ XIN ĐIẾU THUỐC ĐÃ ! 


Thời kỳ chống Mỹ, ở Vĩnh Hoàng có một lần, sau 
trận bom B52, một cụ già bị đất lấp dưới hào giao 
thông đến.ngang cổ. Ông cưa quậy, vùng vẫy tìm mọi 
cách để trườn lên khỏi chỗ bom lấp, nhưng gần hai 
tiếng đồng hồ mà ông mới nhoi lên được một phần ba 
người. Khi phát hiện ông bị lấp, họ liền chạy đến cứu. 
Một anh giơ cuốc định đào đất xung quanh người ông 
ra. Ông liền can ngay. 


230 s ,Xho tàng Truyện Trạng Tệt Nam 


- Các chú khoan hãy đào, cho bọ xỉn điếu thuốc 
đã. Bị đất vùi, thèm thuốc quá không biết mần răng 
được. Bọ cố lách hai tay ra để lấy thuốc mà không sao 
rút tay lên được. 


Một anh dân quân vấn một điếu thuốc rõ to, rồi 
châm lửa, đặt vào miệng cho ông hút. Hai môi ông 
bặp lấy điếu thuốc kéo một hơi dài rồi nói : 


- Bây giờ mấy chú sang vườn bên kia mà cứu mấy 
mệ, mấy cháu bên đó. Còn bọ, hút hết điếu thuốc ni là 
bọ lấy sức lại đủ để ngoi lên được rồi. Bọ nghe tiếng la 
khóc bên ấy dữ lắm. Các chú hãy đi nhanh cho, còn 
bọ thì khỏi phải lo nữa.. 


18. THỪA MỘT ĐỨA CON 


Thời kháng chiến chống Mỹ, có hai anh chị dân 
quân đều là dân Vĩnh Hoàng. Một hôm, hai vợ chồng 
đều trực chiến, nên đưa cả ba đứa con xuống ngủ ở 
dưới hầm chữ-A để tránh bom đạn. 


Sau trận pháo kích của bọn lính ngụy ở bờ nam, 
cả hai vợ chồng cùng trở về nhà. Người vợ vừa về chui 
ngay xuống hầm để thử xem con cái có việc gì không. 
Trời tối, chị sờ từng đứa một, bỗng kêu lên : 


Truyện các làng Trạng * 231 


- Bọ mi ơi ! Không biết con cái nhà ai lại chui vô 
hầm nhà mình ngủ, em đếm thấy dư một đứa. 

- Mạ mi coi lại cho kỹ đã nào ! 

Chị vợ sờ lại từng đứa một lần nữa và thấy một 
đứa đang sốt hầm hập. 

- Có một đứa đang sốt cao bọ mi ơi, có lẽ hơn 40 độ. 

Khi anh chồng mò xuống đến nơi, thì chị vợ kéo 
tay chồng đặt lên mình đứa bé đang sốt. Anh ta rụt 
ngay tay lại. 

- Bọ mì đánh diêm lên coi thử nào 2 

Qua ánh lửa chiếu sáng, người vợ soi kỹ từng đứa, 
bỗng kêu lên : : 


- Bọ mì ơi ! Không phải_ Không phải. 
- Không phải cái chỉ 2 Anh chồng hỏi lại. 


Lúc bấy giờ anh chồng mới tìm được chiếc đèn 
pin, rọi qua rọi lại một lần nữa, thì thấy bên cạnh mấy 
đứa con đang nằm lù lù một đầu đạn ca - nông to 
tướng. Đầu đạn ca - nông từ bờ bên kia bắn sang chui 
qua lớp đất dày rơi vào hầm, chứ không thì ba đứa nhỏ 
đã tan xác. 

Hai vợ chồng bèn cấp tốc lấy cái chăn của con 
đang đắp, nhẹ nhàng cuộn lấy đứa con thừa đó, lên 
khỏi hầm, rồi chùi nhẹ xuống ao đầu nhà. 


232 s ,Xhø tàng Truyện Trạng Tiệt am 


Ngày hôm sau, câu chuyện “Thừa một đứa con" 
của vợ chồng anh dân quan chẳng mấy chốc đã lan 
truyền ra khắp huyện. 


19. ĐỘI BOM BI TRÊN ĐẦU 


Trỏng tổng kết. chiến tranh ở nơi mãnh đất đầu 
cầu vĩ tuyến 17 - Vĩnh Linh - người ta tính bình quân 
môi kilômét vuông ở đây phải chịu 600 tấn bom và 800 
quả đại bác. Đem chia đều cho dân trong huyện, thì 
mỗi đầu người (kể cả già, trẻ, lớn, bé) phải hứng chịu 
7 tấn bom và 10 quả đạn pháo. 

Lần ấy, sau trận ném bom, một bà mẹ đi chợ về 
an toàn. Mấy đứa con ả nhà thấy mẹ về, reo lên mừng 
rở. Vài đứa lớn xúm lại, đỡ thúng gạo giúp mẹ. Thúng 
gạo vừa đặt xuống phần, thì thằng nhỏ đứng bên cạnh 
phát hiện ra là mẹ nó có mua quà, bèn reo lên với 
giọng còn ngọng. 

- A †E ua đa ! E ua ứa ! (Mẹ mua dứa, Mẹ mua dứa). 

Vừa nói, nó vừa đưa tay định vồ lấy quả dứa trong 
thúng gao, thí có tiếng thét to : 

- Không phải quả dứa đâu Út ơi ! Không phải ! 
Bom bỉ đó ! Cẩn thận không chết cả lũ bây giờ ! 


Truyện các làng Trạng s 233 


Nghe thằng anh la, thằng Út rụt ngay tay lại. Mấy 
mẹ con đều giãn ra xa thúng gạo, mắt không rời quả 
bom bi. 

Giọng một đứa con trách gay gắt : 

- Mẹ lượm cái của nợ ấy về làm chỉ rứa 2? 

Bà mẹ phân trần : 


- Tao có lượm là chỉ mô. Đang đi qua giữa đồng, 
thí tàu bay Mỹ đến. Ngó quanh ngó quất không thấy 
chỗ mô có hầm, mẹ đành đội nguyên thúng trên đầu, 
ngồi xuống như ri (bà mẹ vừa nói, vừa làm động tác). 
Ai biết đâu, khi bom nổ, một trái bom bi đã văng vào 
nằm trong thúng gạo, mà tao đâu có biết, cứ thế mà 
đội về. Cũng mạy là nhờ có thúng gạo nên bom bi 
không nổ, chứ nó nổ thì nó mượn luôn cái đầu tao rồi. 


20. BỌ MẠ MI MÔ 2 


Trong những năm chống chiến tranh phá hoại, 
Vĩnh Linh bắt được khá nhiều phi công Mỹ. Có một 
lần, một tên phi công cấp tá rơi xuống Vĩnh Linh. Vừa 
chạm đất, nó liền bật máy bộ đàm liên lạc gọi máy bay 
đến cứu. Bất ngờ, một lão dân quân xuất hiện, chĩa 
Súng vào mặt nó và ra lệnh : 


J34 + ,XÀo ràng Truyện Trạng 13ệ: Mam 


- Bỏ "ống chối"U) xuống ! Bò "ống chối" xuống ! 

Tên phì công không hiểu "ống chối” là gì, nền cử 
cầm ống nói trong tay. Lão dân quân liền lấy súng gạt 
cái ống nói văng khỏi tay hẳn. 

Hẳn quỳ xuống vừa chấp tay lạy, vừa nói bằng 
tiếng Việt khá sõi. 

- Xin ông đừng giết tôi và cho tôi được gặp Sĩ quan 
cao cấp của các ông. 


Lão dân quân không trả lờì cầu đề nghị của nó mà 
ra hiệu bắt nó cởi hết áo quần bay, giày, mũ, rồi dẫn 
về thôn. Trời nẳng chang chang lại đì giữa trạng cát 
nóng, nên lão dân quân lấy cái nón rách của mình đưa 
cho nó đội. Về đến thôn, ông đi bảo cáo với xã đội. 
Anh xã đội trưởng quyết định đi gặp nó (vì ở địa 
phương xã đội trưởng "sĩ quan cấp cao” nhất). Sau khi 
nghe lão dân quân cho biết hẳn nói tiếng Việt khá söi, 
anh xã đội trưởng nói : 

- Được, tuì sẽ kiểm tra xem trình độ tiếng Việt của 
hắn giỏi đến đâu. Thằng phì công thấy anh xã đội ăn 
mặc lùi xùi tưởng đó không phải sĩ quan nên nhìn ngơ 
đì chỗ khác. Anh xã đội thấy cần phải cho nó một bài 
học thế nào là lễ độ khì gặp sĩ quan Việt Nam, nên đề 
chỉ thẳng vào nó và ra lệnh : 


® Bỏ ống nói xuống. 


Truyện các làng Trạng s 235 


- Bỏ lịp cời”” xuống ! Bỏ lịp cởi xuống ! 

Nó không hiểu "lịp cời" là gì, nên cứ ngơ ngác có 
vẻ sợ hãi. Lão dân quân phải đến lấy cái nón rách trên 
đầu nó ra. Lúc đó nó mới hiểu hai tiếng “lịp cời”. Thấy 
nó có vẻ hốt hoảng, anh xã đội liền đổi thái độ và hỏi 
bằng giọng nói Vĩnh Hoàng kéo dài. 

- Bọ mạ mỉ mô 2® 


- Mi bay côi trời có chộ bầy choa mần chi dưới ni 
không ?® 

Càng hỏi nó càng hoảng sợ vì không hiểu anh xã 
đội hỏi gì. Anh xã đội lại hỏi có vẻ thương hại : 

- Giày dép mi mô mà đi đất 2 

Nó toát mồ hôi hột và tưởng mình rơi xuống chỗ 
nào chứ không phải là đất Việt Nam. Mọi người xung 
quanh càng cười khiến nó càng hoảng sợ thêm. 


® Bỏ nón rách xuống. 

®? Cha mẹ mày ở đâu ? 

® Mày bay trên trời có thấy chúng tao làm gì dưới này không ? 
“ Giày dép mày đâu mà đi chân đất ? 


236 s ,XÀø ràng Truyện Trạng 1ệt Mam 


21. DÂY KHOAI BÒ LAN CÁ HAI TỈNH 


Có một đơn vị dân quân Vĩnh Hoàng trực chiến ở 
vùng giáp giới Vĩnh Linh - Quảng Bình. Cơm trưa 
xong, người chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ cho một 
chiến sĩ gái làm cấp dưỡng với giọng thân mật : 


- Chiều nay út nấu cơm sớm, khoảng năm giờ cho 
anh em ăn để đề phòng máy bay địch mò vô sớm. 


- Xin chấp hành mệnh lệnh thủ trưởng. Chiến sĩ 
gái trả lời một cách nghiêm chỉnH. 


Thế nhưng, mãi đến chiều vẫn chưa thấy cấp 
dưỡng mang cơm ra trận địa, mà phía Đồng Hới thì 
pháo sáng của địch đã bắt đầu thả, chỉ huy nóng ruột 
chạy về kiểm tra, thấy cô cấp dưỡng đang bỏ rau vào 
luộc, liền phê bình : 


_¬ Sao mãi đến bây giờ cơm vẫn chưa xong ? 
Chúng nó đã bắt đầu thả pháo sáng ngoài kia rồi ! 
Không khéo anh em lại phải nhịn đói như hôm qua đó. 

Cô cấp dưỡng lúi húi bổ rau vào nồi xong, liền lấy 
tay gạt mấy sợi tóc vướng trước mặt, rồi nhoẻn một nụ 
cười vào thiệt thà, vừa hồn nhiên : 


Truyện các làng Trang s 237 


- Theo lệnh thủ trưởng út nấu cơm rất sớm. Cơm 
chín, thì út tranh thủ bắc nồi nước luộc rau rồi chạy ra 
đám khoai của đơn vị, hái nắm đọt vào luộc. Ai ngờ 
khoai của mình bò qua cả bên đất Quảng Bình. Lần 
theo mấy dây khoai, út cứ đi mãi, đi mãi ra tận ngoài 
Sen Hạ (vùng đất địa đầu Quảng Bình giáp với Quảng 
Trị mới hái được nắm đọt. Khi đem rau về, thì nồi 
nước bắc trên bếp đã khô rang, không còn một giọt. Út 
phải bắc nồi nước khác để luộc, vì rứa nên cơm có 
chậm. Thủ trưởng thông cảm cho, tại vì hái nắm đọt 
khoai mà phải vượt qua ranh giới của hai tỉnh đó. 


22. GA MÔ RI ENG 2 - 


Một hôm anh nông dân Vĩnh Hoàng đi ra thăm thủ 
đô Hà Nội. Lần đầu tiên anh ta đi tàu Thống Nhất, nên 
thấy cái gì cũng lạ và muốn hỏi những người bên 
cạnh. Nhưng nghiệt một cái là tiếng Vĩnh Hoàng nói 
khó nghe, sợ người ta không hiểu, nên tàu chạy đã 
qua nhiều ga rồi mà anh ta vẫn không nói chuyện với 
ai cả. Sau khi tàu chui qua mấy hầm ở Quảng Bình rồi 
dừng lại ở một ga nhỏ, anh ta dòm ra ngoài cửa, thấy 
bốn bề rừng núi âm u, buột miệng hỏi người bên cạnh 
bằng giọng nói Vĩnh Hoàng : 


238 s ,XÀo tàng Truyện Trạng Tệt Vam 
- Ga mô ri eng 2) 
Hỏi xong, anh ta ngồi xuống chỗ cũ. 


Hành khách được hỏi là anh một anh bộ đội miền 
Bắc. 


Anh nông dân Vĩnh Hoàng phát âm rất nhanh bốn 
tiếng ga-mô-ri-eng liền với nhau thành một khối nghe 
như tiếng Tây “gamorien"”. 


Anh bộ đội vì không hiểu anh ta nói gì, nên hỏi lại 
một cách thật thà . 

- Bác cũng biết tiếng Pháp à 2? 

Biết anh bộ đội không hiểu mình hỏi, nên anh ta 
trả lời chậm rãi bằng tiếng phổ thông : 

- Vâng, trước đây tối cũng có ở bên Pháp mộit thời 


gian, còn câu hỏi anh vừa rồi là tiếng Việt đấy. Anh bộ 
đội ngớ người ra.” 


23. CHỘ CHAO CẲNG MÔ RI O 2 


Ra đến Hà Nội, anh ta mượn một bộ com-lê, cà 
vạt và giày đen của người em để đi phố. Vì mải để mắt 
nhìn nhà cửa, phố xá, anh ta sỉa chân xuống một cái 
rãnh giữa đường do công nhân nhà máy nước đào, 


®) Ga gì đây anh, 


Truyện các làng Trạng s 23o 


nền giày của anh ta bị lấm bẩn. Muốn tìm chỗ rửa 
chân, nhưng nhìn quanh không thấy chỗ nào có nước 
cả. Anh ta bực mình nghĩ trong bụng : Phố xá chi mà 
đào bới lung tung làm khổ người ta. Đi được một đoạn 
thì đến ngã tư thấy một nữ công an đang đứng bên 
góc của ngã tư, anh ta tìm đến hỏi cũng bằng tiếng và 
giọng nói Vĩnh Hoàng : 

- Chộ chao cẳng mô ri o 20 

Chị nữ công an người Hà Nội không hiểu anh ta 
nói gì. Thấy anh ta to béo, mặt mũi đen bóng như 
người ngoại quốc, nên người nữ công an hỏi lại : 


- Ông là người nước nào ạ ? 


Biết là hiểu nhầm, nên anh ta lém lỉnh trả lời chậm 
rãi bằng tiếng phổ thông : 


- Xin lỗi ! Tôi là người Việt, quê ở Vĩnh Hoàng ạ ! 
24. SẲN VĨNH HOÀNG 


Gặp một bà cụ đang phơi sắn, tôi hỏi : 

- Sắn củ to không mệ ? 

Bà cụ móm miệng đang nhai trầu nhoẻn miệng 
Cười. 


®' Chỗ rửa chân đâu đây cô. 


24Ó s ,XÀo tàng Truyện Trạng lệt am 


- Cũng khá eng ạ ! Eng coi, có một cái tút sắn lọi 
mà tui xắt phơi được chừng ni đây nè. Bà cụ vừa nói 
vửa đưa tay chỉ cả một sân trải đầy sắn lát. 


~ Mệ nói thiệt hay đùa rứa ? Tôi ngạc nhiên hỏi. 


Hôm qua trời nắng to, ông nhà tui đi cày về, tui nói 
ông ta bới ít sắn vô tui xắt. Uống xong một đọi nước 
chè, ông vác cuốc và gióng gánh đi. 


Ở nhà, tui nấu cơm xong, chờ mãi không thấy ông 
đem sắn về để xắt. Tui bảo thằng út, ra gọi bọ về 
Đến vạt sắn, nó thấy một bụi sắn đang bới nửa chừng, 
nhưng không thấy bọ đâu liền gọi : Bọ ơi ! Bọ ơi ! Về 
mà ăn cơm ! Không nghe tiếng trả lời. Nhìn kỹ, nó thấy 
một đường hào mới đào từ gốc sắn đi ra và dưới hào 
có một củ sắn to đang phơi mình. Nó chạy theo đường 
đào toát cả mồ hôi. Đến nơi, thấy bọ đang hì hục đào 
cái tút sắn bị lọi. Té ra củ sắn phát triển theo cái giao 
thông hào thời chống Pháp bị lấp, thế là đi miết qua 
tận bên đất Quảng Bình. Hai cha con vất vả lắm mới 
đào được cái tút lên. Riêng cái tút đó mà tui xắt đã 
được bảy nong đại. 


Truyện các làng Trạng s 241 


25. GIẾNG ĐÂU SÂU NHẤT 


Ba người bạn ở các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thạch 
và Vĩnh Hoàng ngồi tranh luận với nhau : Ở Vĩnh Linh, 
giếng ở đâu sâu nhất 2 

Anh Vĩnh Quang nói trước : 


- Cả Vĩnh Linh này, thì có lẽ giếng Vĩnh Quang là 
sâu nhất. 


- Giếng Vĩnh Quang bao nhiêu mét mà đòi là sâu 
nhất ? 

- Giếng Vĩnh Quang bầy tui cái mô cũng sâu ít 
nhất là 33 sải. 


Anh Vĩnh Thạch : 


- Giếng 33 sải thì ăn thua chỉ vớ giếng Vĩnh Thạch. 
Đất Vĩnh Thạch toàn đá nên muốn đảo giếng phải đào 
cha hết các lớp đá đến đất rồi mới có nước. Ở Vĩnh Thạch 
tó rgười đào hết đá đến đất thì nghe tiếng người nói ồn 
ào. Ống ta mới nghĩ có lẽ quả đất tròn, không khéo mình 
đờ› thấu qua nước khác cũng nên. 


Anh Vĩnh Quang không tin nên văn lại : 


¿42 s ,Xho tàng Truyện Trạng 1?ệt Mam 


—————————— —-—- 


- Rứa thì giếng đó sâu bao nhiêu mớt 2? 


- Giêng Vĩnh Thạch thì không đo được như giếng 
Vĩnh Quang. Nhưng so với giếng khoan của Nhả nước 
ở Vĩnh Kim sâu 124 mét thì giếng Vĩnh Thạch còn sâu 
hơn. Khi đào xong cái giếng đó, thị cái cần trục kéo 
ông ta lên gần đến miệng không may bị đứt dây, ông 
tơi xuống đáy, cả cột xương sống bị dồn lại chỉ còn 
gang tay thôi. 


Anh Vĩnh Quang cãi : 


- Như vậy giếng Vĩnh Thạch cả nước và tầng đất 
đá cũng chỉ xấp xỉ 124 mét. Thế là chưa hơn giếng 
Vĩnh Quang đâu. Giếng Vĩnh Quang, tôi nói 33 sắi là 
33 sải nước, còn tầng đất và đá thì chưa kể. Vĩnh 
Quang bầy tui quen đi biển nên sãi chỉ dùng để tính 
mức nước thôi. Chắc các anh đã nghe chuyện giếng 
Vĩnh Quang làm một bệnh nhân của viện điểu dưỡng 
Cửa Tùng chỉ mới ghé mắt nhịn xuống giếng sâu hư" 
hút mà đã ngã lăn ra chết ngất, phải đi cấp cứu. 


Anh Vĩnh Hoàng bây giờ mới lên tiếng : 


- Giếng các anh như rứa đã thấm chi so với gi) 
Vĩnh Hoàng mà cãi nhau cho mệt. Ở Vĩnh Hoàng ® 
một người đào cái giếng không biết mần răng mà đả? 
xuyên ruột quả đất sang tận bên Châu Mỹ, rồi g8 
một anh công nhân Cuba cũng đang đào giếng, "4 
đào đường tàu điện ngầm chi đó. Hai bên gặp nhaU 
mừng hết nói. Lại nghe anh Việt Nam tự giới thiệu Ê 


Truyện các làng Trạng s 243 


dân Vĩnh Hoàng ở ngay bên giới tuyến 17, nơi Phi- 
Đen đã đến thăm trong những ngày chiến tranh chống 
Mỹ, anh công nhân Cu-ba càng khen ngợi rối rít. 


Nghe anh Vĩnh Hoàng nói thế, hai anh Vĩnh Quang 
và Vĩnh Thạch không dám tranh luận thêm nữa, và cả hai 
đều bái phục độ sâu của giếng Vĩnh Hoàng. 


26. ĐÁ BANH TRÊN NGÓI 


Gặp giám đốc xí nghiệp gạch ngói Vĩnh Hoàng, tôi 
hỏi : 


- Chất lượng ngói Vĩnh Hoàng dạo này có khá 
không anh 2 Giám đốc không trực tiếp trả lời câu hỏi 
của tôi, nhưng lại kể một lô, một lốc những chuyện để 
chứng minh chất lượng của ngói Vĩnh Hoàng. Nào là, 
có một người ở Vĩnh Sơn, chở ngói về, gánh một gánh 
50 viên bị gãy đòn, hai đầu ngói rơi xuống, nhưng 
không bể một viên. Nào là có người chở một xe Kiến 
An ngói vượt qua đường sắt, không may lao xuống 
Vực, cuối cùng cả xe ngói cũng không bể viên nào cả. 


- Ngói Vĩnh Hoàng cũng dữ hè, nhưng không có 
Vênh không 2 


244 s Xho tàng Truyện Trạng ]?ệt Nam 


- Rứa anh chưa nghe câu chuyện đá banh trên 
ngói à ? Hôm nọ có một khách hàng ở Triệu Hải đã 
mua ngöi ở đây. Khi chở ngói, tui dặn họ khi về lợp 
xong cứ cho trẻ con đem banh lên đá, bể viên nào tụi 
sẽ đền viên đó. Ai ngở về lợp xong, ông ta gọi trổ em 
đem banh lên đá thiệt. Nghe đâu, không phải đá một 
trận mà êng còn cho đá luôn những ba trận. Thế mà 
không một viên nào sứt mẻ cả. Đó, chất lượng ngói 
Vĩnh Hoàng của chúng tui như vậy. 


27. KINH NGHIỆM ĐÀO ĐỊA ĐẠO 


Nghe dân Vĩnh Hoàng đào địa đạo giỏi, một cán 
bộ xã bên liền sang xã Vĩnh Hoàng tìm hiểu kinh 
nghiệm. 


Anh cán bộ Vĩnh Hoàng hỏi : 
- Bên ông đào được bao nhiêu rồi 2 


Bên tui mới đào được mấy đoạn mà chệch nhau 
luôn, không giáp múi được. 


Các bạn ở địa phương khác chắc không hình dung 
được việc đào địa đạo là thế nào. Để các bạn hình 
dung phần nào việc đào địa đao, tui chỉ nói cách thức 
đào một “cùi” địa đạo. Trên trục địa đạo đã được Xác 


Truyện các làng Trạng s 245 


định, cách nhau khoảng 50m, người ta đào hai cái 
giếng sâu chừng 15m hoặc 20m tuỳ địa hình rồi tử hai 
giếng người ta đào thông với nhau bằng một đường 
hầm. Khó khăn mà nhiều địa phương thưởng gặp là 
hai bên đào hay lệch nhau rất khó gặp. Có thể là một 
bên lên cao, một bên xuống thấp. Có trưởng hợp độ 
sâu thì ngang nhau, nhưng một bên lệch qua trái, một 
bên lại qua phải. Hai bên đào cho giáp múi đúng có lẽ 
là khó khăn nhất của việc đào địa đạo trong khí chỉ 
làm mò trong lòng đất không có máy móc định vị. 
Nhiều khi phải dùng súng bắn để tìm hướng của nhau. 
Khoảng cách giữa hai giếng trên một địa đạo người ta 
gọi là một “củi” địa đạo. 


Nghe anh bạn xã bên kêu đào địa đạo khó quá, 
anh bạn Vĩnh Hoàng ngắt giọng : 


- Vĩnh Hoàng đã đào là không lên, không xuống, 
không lệch trái, lệch phải chi hất. 


- Thế thì anh có kinh nghiệm gì xin hướng dẫn cho 
bọn tui với. 


- Hướng dẫn thì dễ, nhưng sợ bên đó không áp 
dụng được. 


- Vĩnh Hoàng làm được thì chắc chúng tôi cũng 
làm được. 


Anh bạn Vĩnh Hoàng bắt đầu kể : 


246 s .Xho tàng Truyện Trạng 1ệt Nam 


- Kinh nghiệm Vĩnh Hoàng đơn giản lắm. Trong 
một “cùi” địa đạo sâu 40m, lúc đầu ai đào cũng được 
còn đến đoạn gần giáp múi, chúng tui chọn một cặp 
nam nữ thanh niên đang yêu nhau và giao cho họ đảo, 
với điều kiện : nếu hai bên đào thông nhau không trắc 
trở thì sẽ tổ chức lễ cưới ngay dưới cùi địa đạo đó. Kết 
quả cặp đầu tiên đào êm ru, chỗ giáp múi cứ thẳng 
băng như có ai kẻ chỉ. Không biết tình yêu có sức 
mạnh kỳ diệu như thế nào mà đã giúp họ đào giỏi vậy. 
Trong lễ cưới hôm đó dưới địa đạo, chúng tui hỏi thì 
hai anh chị cùng trả lời : 


- Nhờ nghe nhịp đập của trái tim mà xác định 
được hướng của nhau. Khi hai trái tim đã hòa cùng 
một nhịp thì ở trong lòng đất có sức vang vọng và có 
một lực hút ghê gớm lắm. 


Với kinh nghiệm đó, chỉ trong một thời gian ngắn 
địa đạo Vĩnh Hoàng đã kéo dài hơn mấy cây số. 


“H2 TÀNg 
TRUYỆN TRANG 


VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 


